NGUYỄN THIỆN GIÁP 


DIUNG HỌC VIỆT NEỮ 


(In lân thứ ba) 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 


MỤC LỤC 


Lời giới thiệu của Giáo sự Nguyễn Tài Cẩn 


t© 


- Dụng học Việt ngữ là gi? 
- Ngữ cảnh và ý nghĩa 


3.1 Ngữ cảnh và văn cảnh 


92 2 Quy chiếu và chỉ xuất 


Sub: 


ä.d. 


. Lí thuyết hành động ngôn từ 


Sự ra đời của lí thuyết hành động 
ngôn từ 


3. Động từ trần thuật và động từ 


ngôn hành 


Các hành động ngôn từ 


. Các kiểu hành động ngoài lời 


3.4.1 Tuyên bố 
3.4.2 Biểu hiện 
3.4.3 Cầu khiến 
3.4.4 Hứa hẹn 
3.4.5 Bày tỏ 


¬l 


3.5 Hành động ngôn từ trực tiếp và hành 
động ngôn từ gián tiếp 
3.6 Những rắc rối trong lí thuyết hành động 
ngôn từ 
4. Lí thuyết hội thoại 
4.1 Các yếu tố cấu trúc của hội thoại 
4.2 Cặp thoại 
4.3. Câu đáp được ưu tiên 
4.4. Sự trao đáp và thương lượng hội thoại 
4.5. Những lời ướm trước 
4.6. Những yếu tố phi lời trong hội thoại 
5. Lịch sự và giao tiếp 
5.1. Vai giao tiếp và quan hệ giao tiếp 
5.9. Thế nào là lịch sự ? 
5.3. Chiến lược giao tiếp 
6. Tiền đề và kéo theo 
6.1. Nghĩa hiển ngôn và nghĩa hàm ẩn 
6.2. Tiền đề 
6.2.1. Định nghĩa 
6.9.2. Đặc điểm của tiền đê 
6.2.3. Các kiểu tiên đề 
6.3. Kéo theo 


BÀI 


58 
63 
64 
69 
78 
83 
87 
90 
95 
95 
100 
107 
11ồ 
1l1ỗ 
1 16 
116 
117 
1 1€ 
1:24 


7. Nguyên tắc hợp tác và hàm ý hội thoại 
7.1. Nguyên tắc hợp tác 
7.1.1. Phương châm uề chất 
7.1.3. Phương châm uề lượng 
7.1.3. Phương châm uề sự thích hợp 
7.1.4. Phương châm uề cách thức 
7.2. Những lời rào đón trong giao tiếp 
7.3. Hàm ý hội thoại 
7.3.1. Hàm ý hội thoại tổng quát 
7.3.2. Hàm ý hội thoại đặc thù 
7.3.3. Đặc điểm của hàm ý hội thoại 
8. Cấu trúc thông tin 
8.1. Cái cho sẵn và cái mới 
8.2. Phương pháp thể hiện thông tin cũ và 
thông tin mới 
8.3. Cấu trúc thông tin và cấu trúc đề thuyết 
9. Diễn ngôn và phân tícb diển ngôn 
9.1. Văn bản và diễn ngôn 
9.2. Mạch lạc và liên kết 
9.2.1. Mạch lạc 
9.2.2. Liên hết 
9.3. Ngữ vực 


9.3.1. Trường diễn ngôn 
9.3.2. Tính chất diễn ngôn 
9.3.3. Phương thức diễn ngôn 
9.4. Phân tích diễn ngôn 
10. Diễn ngôn và văn hóa 
10.1. Ngữ dụng học diễn ngôn 
10.2. Tri thức nền 
10.3. Dụng học giao văn hoá 
Bỏng đối chiếu thuật ngữ Việt - Anh 


Danh mục tài liệu tham khdo 


Lời giới thiệu 


Nói đến ngôn ngữ, trước nay chúng ta thường chỉ 
nói đến một số địa hạt quen thuộc, cổ điển của nó, như 
ngữ âm, ngữ phúp, từ uựng... Nhưng như uậy là cũng 
chua có được một sự hiểu biết thực sự đầy đủ, để có thể 
sử dụng được ngôn ngữ uào trong cuộc sống một cách 
thựực sự hữu hiệu. Vì lí do đó, trong bhodng uài mươi 
năm trở lại đây, các nhà nghiên cứu lí thuyết ngôn ngữ 
học đại cương đã phai xây dựng thêm một ngành 
nghiên cứu mới, tiếng Anh gọi là lìnguistic pragmatics 
mà ở ta tạm dịch là ngành ngữ dụng học hay gọi tắt là 
dụng học. Có thể giới thiệu: đây là một bộ môn ngôn 
ngữ học chuyên “nghiên cứu cách sử dụng ngôn ngữ 
trong giao tiếp, tức là cách sử dụng ngôn ngữ trong ngữ 
cảnh cụ thể, để đạt được những mục tiêu cụ thể T”. 

Có một lí thuyết mới ra đời, tất nhiên có nhu cầu 
phải ứng dụng nó, phổ biến nó. Túc giả Nguyễn Thiện 
Giáp đã thấy được nhu cầu đó uà đã cố gắng làm uiệc 
rong nhiều năm để đáp ứng được nhu cầu đó: đọc rất 


7 


nhiều sách tham khảo, theo dõi rất nhiều cuộc tranh 
luận, cố gắng tiếp thu, bế thừa hệ thống lí luận của 
quốc tế rồi nỗ lực đem chúng uận dụng uào thực tế tiếng 
Việt... Cuốn Dụng học Việt ngữ mà tác giả trình làng 
lần này đó chính là một cuốn sách hệ thống hóa tất cả 
các bết qud lao động khoa học nói trên. 

Đứng trước nội dung uấn đề Ngũ dụng học mói 
chung, Dụng học Việt ngữ nói riêng, có thể có hai cách 
trình bày: hoặc trình bày theo phong cách hàn lâm ciúo 
các nhà nghiên cứu, hoặc trình bày theo phong cách sư 
phạm của các nhà giáo. Túc gid đã chọn - uà theo chúng 
tôi, chọn đúng - con đường thứ hai. Ngữ dụng học là 
một uấn đê thiết thân cho tất cả mọi người. Đem mó 
trình bày theo phong cách hàn lâm thì sinh uiên (0à 
đông đảo bạn đọc rất có thể dễ đi đến ấn tượng “kihó 
quđớ”, “ 
sinh thái độ “bính nhỉ uiễn ch”. Túc gid đã cố gắng 
tránh con đường đó, uùà theo ý chúng tôi, tác gid đã hầu 
như hoàn toàn tránh được, bằng khá nhiêu biện phúip. 
bằng những dẫn chứng uui, bằng những mình họa (cụ 
thể, bằng sự sáng rõ trong phân tích, bằng sự mạch lạc 
trong trùnh bày... 


“13% é 


rắc rối quá”, “trừu tượng quá” uà do đó dễ nảy 


Một ngành khoa học mới bao giờ cũng có một lhệ 
thống thuật ngữ mới. Có thể căn cứ uào cấu trúc cuủa 
thuật ngữ nước ngoài, căn cứ uào từ nguyên của c(ác 


8 


thành tô, quan hệ ngữ nghĩa giữa các thành tố để rập 
khuôn lạt, dịch thành thuật ngữ tiếng ta; Nhưng tác gia 
đã có dụng ý đi theo mệt hướng khác: không nhất thiết 
phúi lệ thuộc 0uào thuật ngữ Anh, có thể gắng nắm cái 
nội hàm của bhái niệm rồi dựa uào tỉnh thần của tiếng 
Việt đế đặt ra thuật ngữ mới. Vì uậy không nên ngạc 
nhiên nếu tháy trong sách có những cách dùng từ như 
dùng tiền đề thay cho tiền giả định, đàng hành động 
sau lời (hay cho hành động xuyên ngôn 0.0... Cách 
làm này bhá gần uới cách làm của một số học gia Trung 
Quốc. 

Tác giả cũng đã bỏ ra khá nhiều thời gian để bàn 
uề cấu trúc thông tin, khá nhiều công sức để trình bày 
cách hiểu, cách uận dụng của mình uề những khái niệm 
dùng ở địa hạt phân tích uăn bản như ngữ vực. trường 
diễn ngôn, tính chất diễn ngôn, phương thức diễn ngôn... 

Xem bĩ cách trùnh bày uề một thuật ngữ khá quen 
thuộc như mạch lạc hoặc uề một chùm bhái niệm khá đễ 
lần lộn như tiền giả định, hàm ý. hàm ngôn ai cũng dễ 
tháy là tác gia đã có những cố gắng đáng bế để đưa đến 
một sự cai tiến trong phân tích. 

Túác gia cũng đã bhông quên đề cập đến uấn đề uăn 
hóa Đà ngôn ngữ. Ở đây tác giả cũng đã cố gắng tự hình 
thành cho mình một cái nhìn tổng thể để từ đó xác định rõ, 
khi nghiên cứu ngữ dụng học, nên đi theo hướng nào để 
phát hiện uà để khai thác các nhân tố uăn hóa có thể có. 


Nột dung cuốn Dụng học Việt ngữ rõ ràng là hết 
sức phong phú. Đã có cả thảy 9 uấn đề lớn uê lí thuyết 
được đưa ra trình bày. Nhưng trình bày tất cả trong 
khuôn khổ chỉ hơn 200 trang!! Thật là một sự súc tích 
đáng ngạc nhiên! Mà sở dĩ có được sự súc tích đó là uì 
tác giả đã cố gắng rút ra được những điều cốt yếu nhất 
rồi hệ thông hóa chúng, trùnh bày chúng dưới một dạng 
hết sức ngắn gọn. Ngắn gọn nhưng uẫn hết sức đầy đủ, 
mạch lạc, dễ hiểu. 

Có thể nói rằng đây là một công trình uiết uới tỉnh 
thần trách nhiệm cao, 0iết uới tay nghề uững. Dụng học 
Việt ngữ xứng đáng được coi là một cuốn sách giáo 
khoa tốt cho sinh uiên, một cuốn sách tham khdo cần 
thiết cho đông đảo bạn đọc. 


Hà Nội ngày 2-11-2000 


GS. Nguyễn Tài Cẩn 


10 


LẺ 


DỤNG HỌC VIỆT NGỮ LÀ GÌ ? 


Ngữ dụng học (linguistic pragmatics) là bộ môn 
ngôn ngữ học nghiên cứu cách sử dụng ngôn ngữ trong 
giao tiếp, tức là cách sử dụng ngôn ngữ trong những 
ngữ cảnh cụ thể dể đạt được những mục đích cụ thể. 
Khoa học nghiên cứu cách sử dụng tiếng Việt trong giao 
tiếp siẽ được gọi là ngữ dụng học tiếng Việt, hay ngắn 
gọn hơn, là Dụng học Việt ngữ. Ngũ dụng học là một bộ 
môn mới và sôi động. là cái đích cuối cùng của toàn bộ 
bộ ngiôn ngữ học. tất cả các các bộ môn khác như ngữ 
âm học, từ vựng học. ngữ pháp học và ngữ nghĩa học 
đều mhằm tới cái dích này. Vì sao phải nghiên cứu ngừ 
dụng học? Vấn đề là thế này: Sau khi chúng ta đã phân 


tích mgữ pháp. ngữ nghĩa vẫn còn một số diện ý nghĩa 


11 


chưa được chúng ta phát hiện. Chẳng hạn, phân tích 
câu Hôm nay nó đã uê thành phố vẫn chưa cho ta biết 
nó là ai, thành phố là thành phố nào và hôm nay là bao 
giờ. Nói cách khác vẫn có những cái chưa được xác 
định. Câu này có thể đã được nhiều người sử dụng, 
trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, với những mục đích 
khác nhau, nó đã ngụ ý nhiều cái khác nhau và thể 
hiện nhiều chức năng khác nhau. Tùy theo ngữ cảnh, 
từ nó có thể chỉ một người nào đó: chị Hương. anh Lân 
chẳng hạn v.v... Thành phố có thể là Hà Nội. Huế, Hải 
Phòng, Nam Định v.v... Còn cái gì là hôm nay? Nó có 
thể chỉ một. ngày nào đó trong quá khứ - ngày 2/9/1945 
hoặc ngày 30/4/1975 (tùy thuộc câu nói đó được nói ra 
lúc nào). Câu đó có thể thực hiện nhiều chức năng. 
Trước hết nó là một phán đoán thông báo. Nó có thể xác 
nhận một người nào đó là ngoại phạm, khi người ấy bị 
kết tội là phạm pháp ở một nơi xa thành phố hôm nay. 
Nó cũng có thể là lời cảnh báo cho một người đã phạm 
pháp ở thành phố và từ nó trong câu là chỉ công an 
đang truy tìm thủ phạm. Qua phân tích, ta thấy rằng 
ngữ cảnh tình huống mà một câu được sử dụng có đóng 
góp nhiều cho ý nghĩa của câu. Hãy nhớ lại một truyện 
cổ tích Việt Nam. Ngày xưa, có một chàng ngốc ra tỉnh, 
đến một quán ăn, thấy biển đề một hàng chữ to tướng: 


12 


NGÀY MAI VÀO ÁN KHÔNG MẤT TIỀN. 

Chàng ngốc mừng thầm lắng lặng ra về. Hôm sau. 
áo quần tể chỉnh. chàng ngốc lại đến quán ăn đó, ung 
dụng ngồi vào bàn, gọi thức ăn uống ê hề. Sau khi ăn 
uống no say, chàng ngốc thản nhiên ra về. Chủ quán 
giữ lại đòi tiền. ngốc cãi lại: Biển đề là ăn bhông ;nất 
tiền kia mà. Chủ quán từ tốn trả lời: Vâng, đúng thê, 
ngài hãy nhìn bĩ lại xem. Rõ ràng biến ghỉ ngày mai 
uào ăn hhông mất tiền chứ đâu phải hôm nay. Ngốc ta 
sực tỉnh. Ngày mal,.ngày mai nghĩa là không bao giờ! 

Như vậy. nếu chỉ phân tích ngữ pháp và ngữ nghĩa 
thôi thì không thể phát hiện hết các ý nghĩa trong các 
tình huống phát ngônz 

Như ta biết, ngữ âm học là khoa học nghiên cứu 
đặc điểm của những âm thanh được dùng trong ngôn 
ngữ và cung cấp những phương pháp để miêu tả. phân 
loại và phiên âm chúng; còn âm vị học là khoa học 
nghiên cứu các âm vị. Như vậy hai bộ môn này chỉ nghiên 
cứu hình thức vật chất của ngôn ngữ mà thôi. Những bộ 
môn ngôn ngữ học còn lại đụng chạm đến cả mặt hình 
thức vật chất lẫn mặt nội dung ý nghĩa của chúng. 

Trong phân tích ngôn ngữ, người ta thường đối lập 
ngữ dụng học (linguistic pragmatics) với cú pháp học 
(svntactics) và ngữ nghĩa học (semanties). Cú pháp học 
nghiên cứu những mối quan hệ giữa các hình thức ngôn 


13 


ngữ, các hình thức ngôn ngữ được sắp xếp thành chuỗi 
như thế nào, và những chuỗi như thế nào được coi là 
chuẩn tắc. Ngữ nghĩa học nghiên cứu những mối quan 
hệ giữa các hình thức ngôn ngữ và những thực thể 
trong thế giới, tức là nghiên cứu xem các từ liên hệ với 
các sự vật như thế nào. Sự phân tích ngữ nghĩa cũng cố 
gắng chứng minh những quan hệ giữa các diễn ngôn và 
các trạng thái sự việc trong thế giới là đúng (chính xác) 
hay không đúng mà không chú ý đến người đã tạo ra 
diễn ngôn đó. Ngữ dụng học nghiên cứu những mối 
quan hệ giữa các hình thức ngôn ngữ và những người 
sử dụng các hình thức ấy. Chỉ ngữ dụng học mới chấp 
nhận con người trong sự phân tích. 

George Yule đã phân biệt ngữ dụng học với cú 
pháp học về những mặt sau đây: 

- Cú pháp học nghiên cứu các câu với tư cách là 
những đơn vị của một hệ thống ngôn ngữ trừu tượng 
còn ngữ dụng học nghiên cứu các phát ngôn với tư cách 
là những ví dụ của hệ thống. Như ta biết, câu là đơn vị 
ngôn ngữ nhỏ nhất có chức năng thông báo. Vì là một 
đơn vị ở bậc ngôn ngữ nên câu là một đơn vị trừu tượng 
chỉ có thể nhận thức được thông qua các biến thể trong 
lời nói, đó là các phát ngôn. Phát ngôn là đơn vị hiện 
thực của câu trong giao tiếp. Quan hệ giữa câu với phát 
ngôn cũng tương tự như quan hệ giữa từ với các dạng 
thức cụ thể của từ, giữa hình vị với hình tố. 


14 


- Cú pháp dừng lại ở bậc câu, ngữ dụng học xem xét 
các phát ngôn trong một văn bản. một diễn ngôn; tức là 
xem xét những cấu trúc trên câu, xem xét quan hệ giữa 
các phát ngôn trong một bài văn, đoạn văn. 

- Cú pháp col các câu là những sản phẩm ổn định, 
ngữ dụng học đối xử với các phát ngôn như những quá 
trình năng động. Giao tiếp ngôn ngữ là quá trình tương 
tác lần nhau giữa người nói và người nghe, giữa lời nói 
này với lời nói kia. Các phát ngôn lệ thuộc vào niềm tin 
và ý định của người nói, vào sự chờ đợi. sự suy luận của 
người nghe. vào vốn hiểu biết chung giữa người nói và 
người nghe. 

- Cú pháp phân tích các câu một cách biệt lập, ngữ 
dụng họe phân tích các phát ngôn trong sự gắn bó chặt 
chẽ với các ngữ cảnh tình huống của chúng. Tuỳ theo 
ngữ cảnh mà cùng một phát ngôn có thể được lĩnh hội 
một cách khác nhau. 

Ngữ dụng học phân biệt với ngữ nghĩa học về các 
mặt sau: 

- Ngữ dụng học nghiên cứu nghĩa với tư cách là cái 
được thông báo bởi người nói (người viết) và là cái được 
giải thích bởi người nghe (người đọc). Do đó, nó phải 
chú ý phân tích cái mà người ta muốn nói qua phát 
ngôn của họ hơn là cái mà tự thân ý nghĩa các từ và các 
cú đoạn trong phát ngôn đó có thể có. Ngữ dụng học 
phải nghiên cứu những ý nghĩa trong dự định của con 
người, những điều mà họ cho là đúng, mục đích hoặc ý 


lỗ 


định của họ và các kiểu hành động của họ khi nói. Như 
thế, ngữ dụng học nghiên cứu ý nghĩa của người nói. 

- Nghiên cứu ngữ dụng học đòi hỏi phải giải thích 
người ta muốn nói gì trong một ngữ cảnh đặc biệt và 
ngữ cảnh có ảnh hưởng như thế nào với cái được nói. Nó 
đòi hỏi phải nghiên cứu xem người nói tổ chức cái họ 
muốn nói như thế nào cho phù hợp với ngữ cảnh: nỏi 
với a1, ở đâu, bao giờ và trong hoàn cảnh nào. Như thế, 
ngữ dụng học nghiên cứu cái nghĩa ngữ cảnh. 

- Ngữ dụng học đòi hỏi phải thăm dò người nghe 
xem họ suy luận như thế nào về cái được nói để có thể 
giải thích được ý định của người nói. Kiểu nghiên cứu 
này khảo sát rất nhiều cái không được nói, nhưng lại 
thừa nhận là một phần của những điều được thông báo. 
Có thể nói đó là sự nghiên cứu cái nghĩa vô hình. Ngữ 
dụng học nghiên cứu hiện tượng cái được thông báo lớn 
hơn lò cái được nói như thế nào. 

- Khi tìm hiểu những nhân tố quy định cái được nói 
và cái không được nói, ngữ dụng học đụng chạm đến 
khái niệm khoảng cách. Người nói quyết định cần phải 
nói như thế nào là tùy thuộc vào nhận thức người nghe 
là gần gụi hay xa cách đối với mình. Như thế, ngữ dụng 
học nghiên cứu sự thể hiện của khoảng cách tương đối 
gLữa người nói uà người nghe. 

Mối quan hệ giữa các bộ môn ngôn ngữ học là quan 
hệ tích hợp, nghĩa là những thành quả nghiên cứu của 
ngữ âm học, âm vị học và cú pháp học sẽ được đưa vào 
nghiên cứu mặt nghĩa học, những thành quả nghiên 


16 


cứu của nghĩa học sẽ được đưa vào nghiên cứu mặt 
dụng học. Có thể hình dung mối quan hệ giữa các môn 
học như sơ đồ sau đây của Jean Aiehison (Dẫn theo Đỗ 
Hữu Châu. 13): 


ớ 


lê ToÐ 
Rạ) ` 
ð PS 
> ` 
\°j 
‹Š 9+ 
9 
s \Z 


ĐẠI HỌC QUỐC GIÁ HÀ NỘI 
TRUNG TÂM THỆ»NG TIN THỰ VIỆN 


Ở Việt Nam, những vấn đề liên quan đến ngữ dụng học 
đã được các nhà nghiên cứu quan tâm từ những năm 80 
của thế kỉ này trong các bài giảng ở một số trường đại 
học như Đại học Tổng hợp Hà Nội, Đại học Ngoại ngữ 
Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Tổng hợp Hồ 
Chí Minh v.v...; trong các công trình nghiên cứu về ngử 
pháp và ngữ nghĩa tiếng Việt, chẳng hạn Logic ngôn 
ngữ học của Hoàng Phê, Tiếng Việt - sơ thỏo ngữ pháp 
chức năng của Cao Xuân Hạo, Hệ thống liên kết uăn 
bản tiếng Việt của Trần Ngọc Thêm, Quy luật ngôn ngữ 
của Hồ Lê v.v... Nhiều khoá luận cử nhân, luận án cao 
học và tiến sĩ đã hướng đề tài vàc lĩnh vực ngữ dụng 
học. Năm 1999, trường Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại 
học Quốc gia Hà Nội đã phối hợp với Hệi Ngôn ngữ học 
Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học về ngữ dụng học 
lần thứ nhất. Hội thảo đã quy tụ được nhiều nhà khoa 
học thuộc nhiều cơ sở đào tạo và nghiên cứu trong cả 
nước. Trên tạp chí Ngôn ngữ những năm qua cũng đã 
đăng tải nhiều bài nghiên cứu về ngữ dụng học, trong 
đó phải kể đến các bài viết của Giáo sư Hoàng Phê, 
Giáo sư Nguyễn Đức Dâ¡: và Tiến sĩ Lê Đông, v.v... 
Nhìn nhận ngữ dụng học một cách tổng quát như 
một bộ môn khoa học phải kể đến công lao của Giáo sư 
Đỗ Hữu Châu trong cuốn Đại cương ngôn ngữ học được 
Nhà xuất bản Giáo dục xuất bản lần đầu năm 1994; 
cuốn Cơ sở ngôn ngữ học của Giáo sư Nguyễn Thiện 


^*, 


Giáp. do Nhà xuất bản Khoa học Xã hội xuất bản năm 


18 


1998 cũng giành một chương cho Ngữ dụng học. Cũng 
trong năm 1998, Nhà xuất bản Giáo dục đã cho ra đời 
một giáo trình về Ngữ dụng học tập 1 của Giáo sư 
Nguyễn Đức Dân. Có thể nói. số người quan tâm đến 
ngữ dụng học càng ngày càng đông. 

Cuốn Dụng học Việt ngữ này muốn giới thiệu một 
cácch ngắn gọn, dễ hiểu, những khái niệm quan trọng và 
cần thiết của ngữ dụng học. đồng thời bước đầu vận 
dụing vào nghiên cứu cách sử dụng tiếng Việt trong giao 
tiếp. Người viết hi vọng trao cho sinh viên và những ai 
quiaan tâm một số công cụ ban đầu để tự tin đấn thân 
vào một lĩnh vực nghiên cứu vô cùng tỉnh tế, nhưng 
cũng vô cùng thú vị này. 


19 


20 


NGỮ CẢNH VÀ Ý NGHĨA 


2.1. Ngữ cảnh và văn cảnh 


Muốn biết một câu nói ra phản ánh sự tình cụ thể 
nào. có đúng hay không, phải biết sở chỉ của các thành 
tö của nó. Muốn xác định sở chỉ của các thành tố cũng 
như sở chỉ của câu phải đặt câu vào tình huống khi 
phát ra nó. Vì thế, khái niệm ngữ cảnh đặc biệt quan 
trọng trong ngữ dụng học. Ngữ dụng học nghiên cứu 
những đặc trưng ngữ cảnh đã quyết định hoặc ảnh 
hưởng đến việc giải thích phát ngôn như thế nào. 
Chàng hạn. so sánh các câu sau: 

a. Cức hành tỉnh quay xung quanh các ngôi sao. 


b. Nước sôi ở nhiệt độ 100G. 


21 


c. Trời mưa. 

d. Tôi bhát nước. 

Câu a hầu như không lệ thuộc vào tình huống phát 
ngôn. Nó có giá trị chân lí đối với toàn bộ vũ trụ mà ta 
biết trong một thời gian được coi là vô tận. Câu b có giá 
trị chân lí trong phạm vi trái đất của chúng ta. Câu: c 
phụ thuộc vào thời gian và nơi phát ngôn. Còn câu d 
phụ thuộc vào sở chỉ của /ôi và thời gian phát ngôn. 

Hay một câu như: Cho fôi cốc nước nếu một nhà 
hóa học nói với một nhân viên ở phòng thí nghiệm 
trong thời gian làm việc thì cái sở chỉ của nước phải là 
hợp chất H,O, còn nếu đó là một câu nói của một ngưiời 
bình thường khi khát nước thì sở chỉ của nước có thể là 
nước chè, nước cam... Điều đó chứng tỏ rằng các nhân 
tố ngữ cảnh có thể can thiệp vào nhân tố ngữ nghĩa. 

Trong giáo trình “Từ vựng học Tiếng Việt”. chúng 
tôi phân biệt ngữ cảnh với hoàn cảnh nói năng. Ngrũ 
cảnh là những từ bao quanh, hay đi kèm theo một trừ, 
tạo cho nó tính xác định về nghĩa. Hoàn cảnh nói nămg 
là cái tình huống, cái bối cảnh phi ngôn ngữ mà từ xuíất 
hiện: ai nói, nói bao giờ, nói ở đâu, nói với al, vì sao nón. 

George Yule dùng thuật ngữ ngữ cảnh (context) v/à 
văn cảnh (co-text). Ngữ cảnh là một loại môi trường plhi 
ngôn ngữ trong đó ngôn ngữ được sử dụng. Như vậy, 
thuật ngữ ngữ cảnh của Yule tương tự như thuật ngrữ 
hoàn cảnh nói năng mà chúng tôi đã dùng. Các nhìà 


22 


ngôn ngữ học phân biệt hai loại ngữ cảnh: ngữ cảnh 
tình huống (context of situation) và ngữ cảnh văn hóa 
(context of eulture). Ngữ cảnh tình huống là ngữ cảnh 
của một hiện tượng ngôn ngữ, của một văn bản, của 
một trường hợp cụ thể của ngôn ngữ. Ngữ cảnh văn hóa 
là ngữ cảnh của ngôn ngữ với tư cách là một hệ thống. 
Những nhà nhân chủng học Anh như Malinovoskil, 
Firth nhấn mạnh vào tình huống làm ngữ cảnh cho 
ngyôn ngữ với tư cách là văn bản và nhìn nhận ngôn ngữ 
như một hình thức hoạt động hay diễn tả các quan hệ 
vài quá trình xã hội. Những nhà nhân chủng học Mỹ 
nhhư Sapir và Whorf lại nhấn mạnh vào văn hóa làm 
n¡gữ cảnh cho ngôn ngữ như một hệ thống và coi ngôn 
n¡gữ như một hệ thống, một hình thức phản ánh hay sự 
säp xếp kinh nghiệm thành lí thuyết hoặc mô hình hóa 
hiện thực. 

Ngữ cảnh tình huống là thế giới xã hội và tâm lí 
mà trong đó. ở một thời điểm nhất định người ta sử 
đụng ngôn ngữ. Nó có thể bao gồm sự hiểu biết về vị 
thế của người nói và người nghe, sự hiểu biết về vị trí, 
thời gian và không gian, sự hiểu biết về phép xã giao 
trong xã hội và sự hiểu biết về mã ngôn ngữ được dùng 
(mói hoặc viết), sự hiểu biết về nội dung giao tiếp và bối 
cảnh giao tiếp (trường học. nhà thờ, nhà máy, phòng thí 
nghiệm v.v..). Ngữ cảnh tình huống bao gồm cả sự chấp 
nhận ngầm của người nói và người nghe về tất cả các 
quy ước. các niềm tin và các tiền đề được coi là đương 


2ä 


nhiên của các thành viên trong cộng đồng của ngườở: nói 
và người nghe. 

Ngữ cảnh văn hoá bao gồm hàng loạt nhân tố văn 
hoá như phong tục. tập quán, chuẩn tắc hành vi, quan 
niệm giá trị, sự kiện lịch sử, những tri thức về tự nhiền 
và xã hội, về chính trị và kinh tế. 

Những ví dụ đã dẫn ở trên có thể minh họa cho 
ngữ cảnh tình huống. Còn ngữ cảnh văn hóa thì sao? 
Như ta đã biết, từ vựng của ngôn ngữ là nơi bộc lộ rõ 
nhất bản sắc văn hóa của dân tộc. Về mặt nội dung, từ 
không chỉ đơn thuần chứa đựng khái niệm mà còn giợi 
lên ý thức con người tổng thể các tri thức gắn liền véi từ 
đó. Ngữ nghĩa của từ luôn luôn gắn liền với văn hóa 
dân tộc. Để hiểu một ngôn ngữ cần phải hiểu cä nền 
văn hoá dân tộc gắn liền với từ đó và sử dụng rộng rãi, 
triệt để những biểu tượng văn hoá dân tộc gắn liền với 
từ đó trong môi trường ngôn ngữ văn hoá của nó. 
Chẳng hạn, con cò trong tiếng Nga biểu trưng cho toà 
bình, hạnh phúc và sự tồn tại lâu đài của nhân loại. 
Con cò trong tiếng Việt lại biểu trưng cho thân phận 
nhỏ bé, vất vã, tần tảo: 

Con cò mà đi ăn đêm 
Đậu phải cành mêm lộn cổ xuống ao. 
hay: 
Con còn lặn lội bờ sông 


Gánh gạo nuôi chồng tiếng bhóc nỉ non 


24 


Vịt giờ trong tiếng Việt biểu trưng cho con gái, 
cũng con vật ấy tiếng Hán gọi là 0 qguyt, nhưng 0# 
quy£ lại biểu trưng cho gia đình hạnh phúc, tình vợ 
chồng chung thủy. 

Người học tiếng Việt nếu không biết Truyện Kiều 
của Nguyễn Du, truyện Chý Phèo của Nam Cao thì làm 
sao hiểu được: 

Trông xa cứ tưởng Thuy Kiều 
Lại gân mới biết người yêu Chí Phèo 

Nếu không biết các truyện cổ tích Tháng Cuội. 
Chua Chơm. Quan Âm Thị Kính v.v... thì làm sao hiểu 
dược các thành ngữ: Nợ như Chúa Chốm, Oan Thị 
M âu, Nói dối như Cuội. 

Nếu không biết cä một sự tích gắn liền với câu thơ 
Đứo hoa y cựu tiêu đông phong thì làm sao hiểu được 
câu Kiểu: Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông. 

Nếu ngữ cảnh tình huống và ngữ cảnh văn hoá đều 
là những hiện tượng phì ngôn ngữ thì văn cảnh lại là 
những hình thức ngôn ngữ cùng xuất hiện trên văn bản 
só. hiện tượng ngôn ngữ được khảo sát. Nếu đối tượng 
khảo sát là một từ thì văn cảnh là những từ bao quanh 
hayw đi kèm theo từ đó tạo cho nó tính xác định về 
nha. Nếu đối tượng khảo sát là câu thì văn cảnh là 
những câu đặt trước hay những câu đặt tiếp sau câu dó. 
Tuỷ theo văn cảnh, từ có thể có những ý nghĩa khác 
nhau. Ngoài ý nghĩa trí tuệ. văn cảnh còn bổ sung thêm 


25 


những sắc thái hình tượng cảm xúc. Cùng là từ mặt trời 
nhưng trong các câu sau rõ ràng gợi lên những ý nghĩa 
khác nhau: 
Mặt trời của bắp thì nằm trên núi 
Mặt trời của mẹ con nằm trên lưng 
(Nguyễn Khoa Điểm) 
hay: Ngùy ngày mặt trời đi qua trên lăng 
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ 
(Viễn Phương) 


2.2. Quy chiếu và chỉ xuất 


Mọi phát ngôn đều được thực hiện ở một nơi cụ thể, 
vào một lúc cụ thể, do một người cụ thể (người nói) và 
thường hướng tới một người khác (người nghe). Để tạo 
ra và hiểu các phát ngôn cần xác định được các sở chỉ 
của các từ tạo nên phát ngôn và sở chỉ của cả câu trong 
hoàn cảnh giao tiếp nhất định. 

Thuật ngữ quy chiếu (reference) được các nhà ngôn 
ngữ học dùng để chỉ mối quan hệ giữa các yếu tố ngôn 
ngữ với các sự vật, biến cố, hành động và tính chất mà 
chúng thay thế. Quy chiếu là dấu hiệu đầu tiên thể 
hiện quan hệ giữa hoàn cảnh giao tiếp với diễn ngôn. 

Sự quy chiếu nhất thiết mang theo nó các tiền đề 
về sự tổn tại phát sinh từ những kinh nghiệm trực tiếp 
của ta về các đối tượng trong thế giới vật chất.Nói rằng 


26 


một từ hay một đơn vị ngôn ngữ nào đó quy chiếu một 
đối tượng tức là nói rằng vật quy chiếu của nó là một 
đổi tượng có thực. như khi ta nói rằng những con người, 
động vật và đồ vật cụ thể tôn tại và trên nguyên tắc có 
thể miêu tả các đặc tính vật chất của đối tượng đang 
xét, Có thể coi khái niệm "tồn tại vật chất” là cơ sở để 
định nghĩa mối quan hệ ngữ nghĩa của quy chiếu. Sự 
tồn tại là tiền đề của quy chiếu. 

Cần lưu ý là khi nói một số đơn vị từ vựng quy 
chiếu những đối tượng và những đặc tính của đối tượng 
Ở ngoài ngôn ngữ thì không phải là giả định rằng tất cả 
các đối tượng được chỉ ra bằng một từ ngữ cụ thể làm 
thành một lớp tự nhiên mà chúng cùng thuộc vào lớp 
đó, cùng tập trung vào một từ ngữ là do quy ước được 
ngâm chấp nhân của cộng đồng ngôn ngữ. Sự quy chiếu 
của một đơn vị Lừ vựng cũng không cần phải thật chính 
xúc và đầy đủ. Thường thường các ranh giới quy chiếu 
của các đơn vị từ vựng là không xác định và có tính võ 
đoán. Chẳng hạn người ta không thể xác định ranh giới 
chính xác giữa cái sở chỉ của gò và núi, của từ xanh và 
l¿c v.v... Một đặc trưng của ngôn ngữ là bằng các từ 
ngữ nó đã phạm trù hoá thế giới và vạch ra các ranh 
giới một cách võ đoán. Các ranh giới quy chiếu tuy võ 
đoán và không xác định, nhưng điều này không dẫn 
đến hiểu lầm vì khi cần thiết người ta có thể dùng các 
hệ thống khác để xác định. 


27 


Sử dụng các từ để quy chiếu người và vặt là mộit 
vấn đề tương đối đơn giản. Tuy nhiên, làm thì đễ nhưng 
giải thích xem họ đã làm như thế nào thì lại khó. Tự 
thân các từ không quy chiếu cái gì cả mà chính com 
người quy chiếu. Quy chiếu là một hành động trong đió 
người nói hoặc người viết dùng các hình thức ngôn ngtữ 
cho phép người nghe, người đọc nhận diện cái gì đói. 
Những hình thức ngôn ngữ ấy là những biểu thức quy 
chiếu (refering expression). 

Các tên riêng. chẳng hạn, Hà Nội, Hải Phòng. Tr:à 
My, Hùng. Tuấn v.v... là những biểu thức quy chiếu íít 
phụ thuộc vào hoàn cảnh giao tiếp nhất. 

Biểu thức quy chiếu có thể là các danh ngữ xác 
định, chẳng hạn: phóng uiên này. ca sĩ bia, cô sinh uiêm 
ấy v.v...: các danh ngữ không xác định, chẳng hạn một 
phóng uiên nào đó, một ca sĩ nào đó v.v..: các đại từ chì 
ngôi, chẳng hạn: fôi, mày, nó, họ, v.v... Lựa chọn kiểu 
biểu thức quy chiếu nào là dựa vào cái mà người nói ch¿O 
rằng người nghe đã biết. Trong ngữ cảnh mà mọi người 
đều nhìn thấy dùng các đại từ làm biểu thức quy chiếtu 
có thể đủ để quy chiếu thành công, nhưng ở những chéỗ 
việc nhận diện khó khăn hơn thì có thể dùng nhữngg 
danh ngữ phức tạp. Thí dụ: Ngàn có nhớ cái cô xin!h 
xinh mặt trdi xoan ở lớp K39 không? Như thế, quyy 
chiếu rõ ràng gắn bó với những ý định và niềm tin củ¿a 


28 


mygười nói khi sử dụng ngôn ngữ. Chàng hạn. ở khoa 
Báo chí hiện này, khi tôi nói: Cứu ấy chưa được 0uào 
buên chế: tôi có ý định quy chiếu eđu ấy là Dũng và tôi 
tìn rằng người nghe cũng hiểu như vậy. Nếu người 
m;ưzhe liên tưởng cu ấy với Ngàn thì câu này không có 
1á trị giao tiếp, 

Để có sự quy chiếu đúng chúng ta phải công nhận 
Viai trò của suy luận (inferenece) bởi vì giữa các thực thể 
vià các Lừ không có mối liên hệ trực tiếp nên nhiệm vụ 
của người nghe là phải suy luận đúng người nói có ý 
đinh nhận điện thực thể nào khi dùng một biểu thức 
qiuy chiếu, Người ta thường muốn quy chiếu vào người 
vià vật nào đó mà không biết chính xác dùng từ nào làm 
tiên gọi của nó là tốt nhất. Chúng ta hay nói một cách 
màở hồ: Cái gì trăng trăng ở trên tủ, Cái gì nhầy nhây, 
C?át gì động đậy ở trên trần... và tìn rằng người nghe có 
tìhể quy chiếu vào đúng cái mà chúng ta nghĩ. Như thế, 
cz1 người nói và người nghe đều có vai trò khi suy nghĩ 
vưề cái người khác có ở trong đầu. 

Chỉ xuất (deietie) là một thuật ngữ kĩ thuật để chỉ 
nnột trong những cái cơ bản nhất mà chúng ta làm với 
các phát ngôn. Đó là sự chỉ trỏ bằng ngôn ngữ. Bất cứ 
hìình thức ngôn ngữ nào được dùng để chỉ trỏ đều được 
grọi là biểu thức chỉ trỏ (deietie expression) hay các yếu 


tcố trực chỉ (deixis. indexicals). 


Mỗi ngôn ngữ trên thế giới đều có những yếu tố' 
trực chỉ, chúng nhận diện các đối tượng, các nhân vật 
và các sự kiện liên quan đến người nói trong không 
gian và thời gian. Nhiều ý nghĩa của các từ trực chỉ phụ 
thuộc vào cái cảnh huống đặc biệt mà chúng được dùng 
trong đó. 

Khái niệm chỉ xuất được đưa vào để xử lí các đặc 
điểm định vị của ngôn ngữ liên quan tới không gian và 
thời gian. Khác với các định ngữ miêu tả, các yếu tố 
trực chỉ thực hiện sự quy chiếu không thông qua chức 
năng miêu tả, mà thông qua chức năng định vị, tức là 
xác định vị trí của vật được nói tới. phân biệt vật được 
nói tới với các vật khác về không gian. thời gian và về 
các quan hệ khác. Nhìn chung, sự định vị trong các 
ngôn ngữ đều dựa trên nguyên tắc £/ ngã trung tâm, 
tức là người nói luôn luôn ở trung tâm: vì vai trò của 
người nói thay đối từ thành viên này tới thành viên 
khác trong khi tham dự đối thoại nên trung tâm của hệ 
thống chỉ xuất sẽ di chuyển (ơœo được từng người nói 
dùng để chỉ mình và mày được dùng để chỉ người nghe). 

Các yếu tố trực chỉ có thể tập hợp vào ba nhóm: 

Nhóm thứ nhất là nhóm các đại từ nhân xưng. Các 
đại từ ngôi thứ nhất được người nói dùng để chỉ mình 
với tư cách là chủ thể của lời nói, các đại từ ngôi thứ hai 
được dùng để chỉ người nghe và các đại từ ngôi thứ ba 


30 


để chỉ những người và vật khác với người nói và người 
nghe. Các đại từ ngôi thứ nhất và các đại từ ngôi thứ 
hai không có sở chỉ cố định, sở chỉ của chúng lệ thuộc 
vào tình huống đối thoại, có thể di chuyển từ người này 
sang người kia. Đại từ ngôi thứ ba được dùng để chỉ 
một đối tượng đã được chỉ ra trước đó. nó không phụ 
thuộc vào tình huống giao tiếp mà phụ thuộc vào văn 
canh. Đại từ ngôi thứ ba phân biệt với đại từ ngôi thứ 
nhất và đại từ ngôi thứ hai về các mặt sau: 

Đại từ ngôi thứ nhất và đại từ ngôi thứ hai chỉ 
người nói và người nghe là những đối tượng nhất thiết 
phải có mặt trong tình huống phát ngôn, còn đại từ 
ngôi thứ ba chỉ những đối tượng không những có thể 
vắng mật trong tình huống phát ngôn mà còn có thể 
không được nhận thức. 

Các đại từ ngôi thứ nhất và thứ hai nhất thiết phải 
chỉ người. Những trường hợp dùng đại từ ngôi thứ nhất 
và ngôi thứ hai để chỉ động vật và đồ vật trong chuyện 
ngụ ngôn và thần thoại chỉ là những hiện tượng nhân 
cách hoá mà thôi. 

Các đại từ ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai là những 
từ xưng hô trong giao tiếp, còn đại từ ngôi thứ ba không 
phải là từ xưng hồ vì nó không nhất thiết chỉ những 


người tham gia vào tình huống giao tiếp. 


3] 


Hệ thống đại từ chỉ ngôi của tiếng Việt như sau: 


Ngôi thứ nhất Ngôi thứ hai Ngôi thứ ba 


Số nhiều Số nhiều Số nhiều 


tôi (tui) | chúng tôi chúng mày chúng nó 


tao (tau) 


chúng tao chúng mi chúng 


tớ chúng tớ chúng bay 


ta chúng ta 


Xem xét mối quan hệ giữa các đại từ chỉ ngôi và số 
trong tiếng Việt cần chú ý một số trường hợp sau: 
- Từ £ø là từ dùng để tự xưng mình: 
Mình uề mình có nhớ ta 
Ta uề ta nhớ hàm răng mình cười 
Nhưng từ /z cũng dùng để chỉ gộp chung mình wà 
người đối thoại với ý thân mật, gần gũi: 
Em ơi chua ngọt đã từng 
Non xanh nước bạc ta đừng quên nhau 
Chúng ta được dùng để chỉ gộp chung cả bản thần 
mình và người đối thoại: 
Lũ chúng ta bọn người tứ xứ 
Gặp nhau hồi chưa biết chữ 
Quen nhau từ thuở một hai 
Chúng tôi được dùng để chỉ fôi cộng với một số haty 
nhiều người khác. ví dụ: chứng tôi đều nghĩ như uậ»y. 


32 


Chúng tôi còn được dùng để tự xưng mình một cách 
trang trọng khi việt sách. báo. đơn từ hoặc khi nói trước 
đám đồng, trước người trên. ví dụ: chúng tôi xin đọc 
bam báo cáo. 

Những người tham gia vào tình huống phát ngôn 
không phải chỉ đóng vai người nói hay người nghe, họ 
còn đóng các vai giao tiếp khác nhau. tuỳ theo vị thế và 
mức thân hữu giữa họ. 

Các đại từ nhân xưng thực thụ không thể hiện 
được quan hệ vị thế và tất cä các cung bậc khác nhau 
của quan hệ thân hữu giữa người nói và người nghe. Vì 
vậ v. tiếng Việt đã sử dụng các danh từ. đặc biệt là các 
đa.nh từ thân tộc làm các yếu tố trực chỉ. 

Từ mình vốn là danh từ chỉ cơ thể người nói chung 
(ví dụ: đặt mình xuống là ngủ ngay) hoặc chỉ bộ phận 
cơ: thể người, động vật không kể đầu. đuôi (động vật) và 
tứ chi (ví dụ: con lợn thon mình, đau mình đau mấy). 
Nó đã được dùng để tự xưng hoặc để chỉ bản thân cùng 
với người đối thoại một cách thân mật, có tính chất bạn 
bè. Ví dụ: bọn mình; chúng mình; cậu giúp mình một tay. 

Danh từ thân tộc là một nhóm thường có thể dùng 
với hai ý nghĩa: dùng với ý nghĩa chính xác của chúng 
để xưng hô với anh em. bà con trong gia tộc và dùng với 
ý nghĩa mở rộng để xưng hô ngoài xã hội với những 
n;gười vốn không có quan hệ thân thuộc gì với mình. 
Trong giao tiếp, tuỳ theo vị thế xã hội và mức độ thân 


33 


hữu giữa người nói và người nghe mà người ta lựa chọn 
,những từ thích hợp. 

Nhóm thứ hai là nhóm các từ trực chỉ vị trí. Đó là 
các từ như: đây, đấy, bia, bìa, đó, nọ, này, ấy v.v... 
Những từ này chỉ ra những quan hệ về không gian giữa 
người nói và đối tượng hoặc vị trí được quy chiếu. 
Chúng phải được phân biệt bằng sự gần hay xa người 
nói. Người nói ở chỗ nào thì chỗ đó là điểm gốc để định 
vị vật được nói tới. Những từ đây, đấy, kia, bìa, này, ấy 
v.v... không quy chiếu một vật nhất định nhưng khi 
chúng được kèm với một từ nào đó chúng đều cho chúng 
ta biết vị trí của đối tượng do danh ¿ờ biểu thị. Chẳng 
hạn, khi nói cô sinh uiên này thì từ này cho ta biết rằng 
đối tượng quy chiếu của cô sinh uiên chính là người 
đang ở trước mặt, đang được người nói và người nghe đề 
cập đến. Trong các đại từ chỉ định của tiếng Việt thì các 
từ đây, này... chỉ những đối tượng ở gần người nói, các 
từ đấy, đó, ấy, bia v.v... chỉ những đối tượng ở xa người 
nói. Ví dụ: 

- _ Đây là rạp hát còn đấy là thư uiện. 

- - Bức tranh này đẹp hơn bức tranh kia. 

- - Nay đây mai đó. 

Nhóm thứ ba là nhóm những từ trực chỉ thời gian 
như: hiện nay, bây giờ, mai, lần sau, năm sau, lúc này, 
năm ngoái, v.v... Đặc trưng của những từ này là chỉ có 
thể giải thích thấu đáo trong ngữ cảnh riêng của chúng. 
Không thể chỉ rõ bây giờ, sau đó, ngày mai... là lúc nào 


34 


nếu không biết thời gian chính xác khi phát ngôn được 
nói ra. Trong nhiều ngôn ngữ, phạm trù thời gian được 
ngữ pháp hoá trong hình thái của động từ. Tiếng Việt không 
có phạm trù thời như các ngôn ngữ châu Âu. Để định vị thời 
018m, ngoài việc dùng các trạng ngữ chỉ thời gian như đã dẫn 
ở trên, tiếng Việt còn dùng các đại từ chỉ định. 

Như ta biết. các đại từ chỉ định như đây, đấy, đó, 
này, ấy, nọ, bia... không chỉ định vị vị trí mà còn định vị 
cả thời gian nữa. Khoảng cách gần xa được xác định 
cän cứ vào thời điểm phát ngôn của người nói. Đáy được 
dùing để chỉ thời điểm ở vào lúc đang nói, ví dụ: bø năm 
trước đây em còn thơ ngây lắm: đấy được dùng để chỉ 
thời điểm không còn ở vào lúc đang nói, ví dụ: sau đấy 
ít lâu, cô ta đi lấy chồng; này được dùng để chỉ thời 
điểm vào lúc đang nói, ví dụ: lúc này tôi không thể trả 
lời anh; sau này sẽ hay; bia được dùng để chỉ thời điểm 
nào đó không xác định, nhưng coi như là có thể hình 
dung được cụ thể, ví dụ: frước kia tôi cũng nghĩ như 
amh, một ngày bia anh sẽ hối hận; nọ được dùng để chỉ 
một thời điểm không xác định trong quá khứ, ví dụ: 
hôm nọ, nó đến chơi nhà. 

Đặc biệt, đây và đấy còn được dùng để trực chỉ 
người nói và người nghe: 

- Có nên thì nói rằng nên. 

Chẳng nên, sao để đấy quên đây đừng. 

- Nói gì thì nói đây không sợ. 


Ph) 


LÍ THUYẾT HÀNH ĐỘNG NGÔN TỪ 


3.1. Sự ra đời của lí thuyết hành động ngôn từ 
Nói chung người ta thường hay đối lập nói và làm, 
6ï nói và làm như những phạm trù khác hẳn nhau. 
Người Việt Nam có câu: 
Ăn như rồng cuốn 
Nói như rồng leo 
Làm như mèo mứửa 
Làm là hành động thực tế, còn nó; chỉ là dùng 
ngôn ngữ để biểu hiện, diễn tả, để thông báo cái gì đó. 
Thực tế cho thấy nói cũng là hành động. Hoạt động lời 
nói là một phần, một dạng trong toàn bộ các hoạt động 
sống của con người. Tư tưởng này đã được Hegel nói tới 
từ lâu. Ông viết: “Lời nói thực chất là những hành động 


37 


diễn ra giữa những con người, cho nên nó không phải là 
trống rỗng”. 

Tuy nhiên mãi đến những năm 60 của thế kỉ XX, 
các ông J.Austin (1962) và J.Searle (1969) mới đi sâu 
vào vấn đề này và đề xuất lí thuyết hành động ngôn từ 
(speech act theory). Các ông tin rằng ngôn ngữ không 
chỉ được dùng để thông báo hoặc miêu tả cái gì đó mà 
nó thường được dùng để làm cái gì đó, để thể hiện các 
hành động. Các hành động được thực hiện bằng lời gọi 
là hành động ngôn từ (speech act). Hành động ngôn từ 
chính là ý định về mặt chức năng của một phát ngôn. 
Dưới đây chúng tôi sẽ trình bày những tư tưởng chính 
trong lí thuyết hành động ngôn từ. 

3.2. Động từ trần thuật và động từ ngôn hành 

Để chứng minh nói là hành động bằng lời, người ta 
xuất phát từ những câu tiêu biểu kiểu như: 

1. Tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hột Đảng bộ 

Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. 
2. Tôi đánh cuộc uới anh là đội Sông Lam Nghệ 
An sẽ thắng trong trận này. 

3. Tôi xin lỗi. 

* Đân theo Phạm Văn Thấu, Cấu trúc liên kết của cặp 
thoại (trên cứ liệu tiếng Việt), luận án TS, Đại học Sư phạm 


Hà Nội 2000. 


38 


Trong những trường hợp như thế, nói ra những lời 
tương ứng là dẫn đát sự kiện. nếu không có chúng thì 
những hành động được biểu thị (tuyên bố, đánh cuộc, 
xii lỗi) không thể thực hiện được. Những phát ngôn 
như thế được gọi là phát ngôn ngôn hành (performative 
utteranece) và những động từ được dùng (uyên bố, xin 
lôi, đánh cuộc...) là các động từ ngôn hành (performative 
verbs). Động từ ngôn hành là những động từ chỉ những 
hành động được thực hiện bằng ngôn từ. Ngoài các 
động từ như (uyên bố, đánh cuộc, xin hứa đã dẫn ở trên 
còn có thể kể ra các động từ khác như: xin lỗi, cảm ơn, 
gọi tên, mời, ra lệnh, bhuyên, xin, 0.0..., J.Austin đã đối 
lập động từ ngôn hành với tất cả các động từ còn lại mà 
ông gọi là động từ trần thuật (constative verbs). Động 
từ trần thuật là những động từ chỉ những hành động 
hay quá trình... được thực hiện không phải bằng ngôn 
từ. Ví dụ: hành động đứnh được thực hiện bằng tay chứ 
không phải bàng từ đánh, từ đánh chỉ là đại diện âm 
thanh trong ngôn ngữ của hành động đánh mà thôi. 
Trái lại, một động từ ngôn hành như zin lối, thì nói ra 
lời xin /ôi tức là hành động xin lỗi đã được thực hiện. 
Người ta chỉ có thể thực hiện hành động xin lỗi bằng 
việc phát âm động từ xin /ối chứ không thể bằng con 
đường nào khác. 

Tất nhiên. để cho những hành động này được thực 
hiện thành công còn phải có những điều kiện khác nữa 
mà người ta gọi là những điều biện thích dụng (felicity 


39 


condition) tức là những hoàn cảnh thích hợp để việc 
thực hiện một hành động ngôn từ được thừa nhận là 
đúng với dụng ý. Ví dụ câu: 
Toà hết án anh sáu tháng tù giam. 

sẽ không hữu hiệu nếu người nói không phải là một 
người đặc biệt trong một hoàn cảnh đặc biệt (trong 
trường hợp này là ông chánh án toà án). Trong bối cảnh 
hàng ngày với những người bình thường còn có những 
điều kiện khác nữa. 

J.Austin và J.Searle đã nói đến những điều kiện 
sau đây: 

- Điều biện chung (general condition) đối với những 
người tham gia giao tiếp là họ phải hiểu ngôn ngữ đang 
sử dụng, họ không đóng kịch hoặc nói chơi. 

- Điều kiện nội dung (content condition) quy định 
những điều kiện cần thiết, cụ thể cho việc thực hiện 
hành động ngôn từ. Đối với hành động hứa và hành 
động cảnh báo thì nội dung của phát ngôn phải nói về 
một sự kiện tương lai, hành động hứa đòi hỏi cái sự 
kiện tương lai đó sẽ là hành động của người nói. 

- Điều biện ban đầu (preparatory condition) quy 
định những gì liên quan đến sự cần thiết để hành động 
ngôn từ được thực hiện. Hành động mệnh lệnh thì 
người nói phải ở vị thế cao hơn, có đủ quyền để buộc 
người nghe thực hiện việc trong mệnh lệnh. Khi hứa cái 


40 


ơi đó thì phải có hai điều kiện bàn đầu: 1) việc đó sẽ 
không tự diễn ra. 2) việc đó phải đem lại kết quả có lợi. 
Khi phát ra một lời eđnh báo, có những điều kiện ban 
đãuu như sau: chưa rõ người nghe có biết việc đó có xây 
ra hay không: nguòi né! nghĩ rằng việc đó sẽ xây ra và 
vuộc đó sẽ đem lại kết quả không có lợi. Đôi với hành 
động đặt tên, chẳng hạn đặt tên cho con mới đẻ, đặt tên 
cho một con đường hay một con tàu v.v... thì người nói 
phải là người được chọn để đặt tên cho nó. Nếu không 
hành động này sẽ không thực hiện được ngay ca khi 
câu nói đã được phát ngôn. 

- Điều biện chân thực (sincerity condition) là điều 
kiện quy định người nói phải chân thành trong nội 
dụng phát ngôn: hứa thì phải thực sự có ý định thực 
hiện lời hứa. rư lệnh thì thực sự tín mình có quyền ra 
lệnh và người nghe sẽ chấp hành. Đối với hành động 
cơinh báo thì người nói phải thực sự tin rằng cái sự kiện 
tường lai không mang lại hiệu quả có lợi. 

- Điều biện thiết yếu (essential condition) quy định 
trách nhiệm và sự ràng buộc của người nói. Khi hứa 
hen bằng lời, người nói đã gắn vào mình trách nhiệm 
thhực hiện lời hứa. Khi ra lệnh, trách nhiệm và sự ràng 
buộc lại gắn vào người nghe. nghĩa là người nghe phải 


thực hiện nó hoặc bị ràng buộc phải thực hiện nó. 


41 


3.3. Các hành động ngôn từ 


Như trên đã nói, những phát ngôn ngôn hành tức 
những phát ngôn có sử dụng động từ ngôn hành rõ ràng 
được sử dụng để thực hiện các hành động. Vậy những 
phát ngôn không phải là phát ngôn ngôn hành thì sao? 
Hành động ngôn từ là những điều người ta làm thông 
qua ngôn ngữ, ví dụ: xin lỗi, than phiên, chỉ dẫn, tán 
thành, cảnh báo u.u... Thuật ngữ hành động ngôn từ do 
nhà triết học Anh là .J.Austin nghĩ ra và được một nhà 
triết học khác là J.Searle phát triển. Hai ông xác nhận 
rằng khi sử dụng ngôn ngữ chúng ta không chỉ tạo ra 
những phát ngôn có chứa mệnh đề về những đối tượng, 
những thực thể, sự kiện v.v... mà chúng ta còn thực 
hiện những chức năng như: yêu cầu, phủ nhận, xin lỗi 
v.v... Chúng ta chỉ có thể nhận dạng ra hành động ngôn 
từ do một phát ngôn nào đó thực hiện khi chúng ta biết 
được ngữ cảnh mà phát ngôn diễn ra. Hành động ngôn 
từ chính là ý định về mặt chức năng của mỗi phát ngôn. 

Với quan niệm như trên, không chỉ các phát ngôn 
ngôn hành mà cả các phát ngôn không phải là phát 
ngôn ngôn hành cũng được sử dụng để thực hiện các 
hành động. Nói cách khác, tất cả các câu đều thực hiện 
những hành động nào đó, làm cái gì đó nhờ hiệu lực 


riêng của chúng. 


42 


Ví dụ : Tích trà này nóng thật không phải là một 
phát ngôn ngôn hành. Nhưng với những người ưa uống 
nước mát. khi được mời uống trà mà nói như thế là một 
hành động phàn nàn. Với những người thích ăn uống 
nóng lại thực hiện một hành động khen ngợi khì nói 
câu nói đó. Những phát ngôn như: Anh có bật lứa 
hhông?, Bao giờ anh uề?, Ai làm uiệc này?, Anh nói gì 
cơ? không phải là phát ngôn ngôn hành nhưng rõ ràng 
chúng đã được dùng để thực hiện hành động hỏi. 

Vì cả các phát ngôn ngôn hành lẫn các phát ngôn 
khiông phải là ngôn hành đều được dùng để thực hiện 
các hành động, cho nên .J.Austin đã đưa ra thuật ngữ 
phát ngôn ngôn hành hàm ấn (implieit performatives 
utterances) và phút ngôn ngôn hành tường mình (explieIt 
p©erformatives utterances). Phát ngôn ngôn hành hàm 
àm là những phát ngôn ngôn hành không có các động từ 
ngrôn hành, ví dụ: 


- — Ngày mat em có đi học bhông? 


Em phải cẩn thận đấy! 

- — Trái đất quay xung quanh mặt trời. 

Phát ngôn ngôn hành tường minh là những phát 
ngôn có chứa đựng động từ ngôn hành, ví dụ: 

- — Tôi in anh. 


- — Tôi đođn ngày mai sẽ mưa. 


43 


Trong bất cứ trường hợp nào cái hành động được 
thực hiện bằng cách tạo ra một phát ngôn cũng đều bao 
gồm 3 hành đệng liên quan. Đó là hành động tại lời 
(ocutionary act), hành động ngoài lời (1lÌoceutionary 
act) và hờnh động sau lời (perloeutionary act)”. 

Hành động tại lời là hành động cơ sở của phát 
ngôn, là hành động phát ra một câu với ý nghĩa và sở 
chỉ xác định. Nếu anh gặp khó khăn trong việc phát âm 
các từ để tạo ra một phát ngôn có ý nghĩa trong một 
ngôn ngữ (chẳng hạn anh là một người nước ngoài hoặc 
anh bị ngắn lưỡi) thì anh không thành công trong việc 
tạo ra một hành động tại lời. Chẳng hạn, một người 
nước ngoài nói tiếng Việt: 

Xin lôi đông chi. 
bình thường sẽ không được coi là hành động tại lời mà 
hành động tại lời phải là: 


7 Trong các tài liệu Việt ngữ học, thuật ngữ locutionary act 
thường được dịch là hành động tạo lời, 1Ìlocutionary act được 
dịch là hành động ở lời và perlocutionary act được dịch là hàzth 
động mượn lời hay hành động xuyên ngôn. Chúng tôi không 
dịch các thuật ngữ này theo kiểu sao phỏng cấu tạo từ mà để 
biểu đạt các khái niệm tương ứng, chúng tôi dùng các thuật ngữ 
sau: hành động tại lời, hành động ngoài lời, hành động sau lời. 
Chúng tôi nghĩ rằng dùng các thuật ngữ này, người Việt dễ năm 
được nội dung các khái niệm tương ứng hơn. 


44 


Xin lõi đồng chí. 

Hành động ngoài lời là hành động tạo ra một lời 
tuyên bố. một lời hứa, một lời chào... khi phát ra một 
câu nhờ hiệu lực của những quy ước liên quan với nó. 

Hầu như chúng ta không chỉ tạo ra những phát 
ngôn chuẩn tắc (well-formed) mà không có mục đích gì. 
Chúng ta tạo ra một phát ngôn nhằm một chức năng 
nào đó trong ý nghĩ. Đó chính là hành động ngoài lời. 
Hành động ngoài lời được thực hiện nhờ hiệu lực giao tiếp 
của phát ngôn. Chẳng hạn. chúng ta có thể nói câu sau: 

Tôi uừa mới pha một ấm trà ngon. 
hoặc là để tạo ra một phán đoán hoặc là để mời chào 
hoặc là để giải thích hay vì một mục đích giao tiếp khác 
nào đó. Những mục đích đó cùng được coi là hiệu lực 
ngoài lời (i1loeutionary foree) của phát ngôn. 

Hành động sau lời là hành động gây được hiệu quả 
ở người nghe nhờ phát ra một câu, hiệu quả như thế là 
chỉ riêng cho hoàn cảnh phát ngôn. 

Tất nhiên người ta không chỉ đơn giản tạo ra một 
phát ngôn với chức năng nhất định mà không dự định 
nó sẽ có hiệu quả như thế nào. Tuyỳ theo hoàn cảnh anh 
ta sẽ nói câu Tôi uừa mới pha một ấm trà ngon với ý 
nghĩ là người nghe sẽ cảm nhận cái hiệu quả mà anh ta 
dự định (Chẳng hạn, giải thích sự thơm ngon hoặc mời 
người nghe uống một tách trà). Giả sử một người nói: ở 
đây nóng quá hành động tại lời của câu này là hành 


45 


động phát ra câu đó với những từ ngữ có nghĩa nhất 
định, hành động ngoài lời của câu này có thể là yêu cầu 
người nghe mở cửa cho mát, hành động sau lời có thể là 
hành động mở cửa của người nghe hoặc chỉ lặng yên 
không thực hiện yêu cầu đó. Hành động ngoài lời của 
phát ngôn là ý đồ giao tiếp của người nói hoặc chức 
năng mà phát ngôn nhắm thực hiện. Hành động sau lời 
của phát ngôn có thể giống với hành động ngoài lời nếu 
hành động ngoài lời được chấp nhận và thực hiện, có 
thể khác hành động ngoài lời nếu hành động ngoài lời 
không được chấp nhận hoặc bị coi thường. Chẳng hạn, 
khi hành động ngoài lời là một lời mời thì hành động 
sau lời có thể là chấp nhận hoặc từ chối tuỳ theo những 
nhân tố cá nhân và xã hội. 

Lí thuyết hành động ngôn từ chủ yếu liên quan đến 
các hành động ngoài lời. Người ta cố gắng tìm cách 
truyền đạt được nhiều hơn cái người ta nói. Vì thế trong 
ba hành động ngôn từ trên đây, hành động ngoài lời 
được thảo luận nhiều nhất. Nói chung thuật ngữ hành 
động ngôn từ thường được giải thích theo nghĩa hẹp là 
hành động ngoài lời. 


3.4. Các kiểu hành động ngoài lời 


Cùng một hành động tại lời như câu 76¿ sẽ gặp anh 
sau (a) có thể được giải thích là một lời dự đoán (b), một 
lời hứa (c) hoặc một lời cảnh báo (d): 


46 


a) Tôi sẽ gặp anh sau. 

b)_ Tôi dự đoán răng tôi sẽ gặp anh sau. 

c)_ Tôi hứa răng tôi sẽ gặp anh sau. 

d)_ Tôi cảnh báo răng tôi sẽ gặp anh sau. 

Như vậy. cùng một phát ngôn có thể tiểm tàng 
nhiều hành động ngoài lời khác nhau. 

Các nhà ngôn ngữ học cho rằng, không thể liệt kê 
tất cả các động từ ngôn hành cũng như tất cả các kiểu 
hành động ngoài lời có thể có. J.Searle đã đưa ra 5 
phạm trù cơ bản của hành động ngoài lời như sau: 

3.4.1 Tuyên bố (declarative): đây là hành động 
ngôn ngữ làm thay đổi sự việc qua các phát ngôn. Ngay 
khi người chủ nói với người làm thuê Tôi tuyên bố anh 
nghỉ uiệc từ hôm nay thì người làm thuê mất việc ngay. 
Các động từ thường được dùng để tuyên bố là: gọi là, bổ 
nhiệm, chỉ định, tuyên bố, kết tội, từ chức, khai trừ... 
Đây chính là những phát ngôn ngôn hành, những phát 
ngôn dẫn đến sự thay đổi trực tiếp trạng thái tổn tại 
của sự việc. 

3.4.2 Biểu hiện (representative): Là hành động thể 
hiện cái mà người nói tin tưởng có là một sự kiện hay 
không. Hành động này thể hiện ở những câu mà người 
nói phải chịu trách nhiệm về giá trị chân lí của mệnh 
đề được biểu đạt. Ví dụ: 

Tôi nghĩ là phim đang chiếu. 
Tôi nghĩ là H có người yêu rồi. 


Mức độ khẳng định khác nhau từ phát ngôn In: này 

đến phát ngôn khác. Mức độ khẳng định trong câu: 
Tôi đoán nó có uợ rồi. 

thấp hơn trong câu: 
Tôi thê rằng nó có uợ rồi. 

Nhóm biểu hiện có thể bao gồm các hành động nìàhnhư: 
khẳng định, quả quyết, phỏng đoán, miêu tả, thông bbábáo, 
từ chối, tán thành, phản đối, hồi suy, giả định, gợit J' ý, 
tranh cãi, hưởng ứng, giỏi thích u.u... những phát nggôgôn 
khẳng định có chứa đựng giá trị đúng sai. 

3.4.3 Cầu khiến (directive): Là hành động mà ng¿ưzười 
nói sử dụng để khiến người nghe làm cái gì đó. Hààrành 
động này thể hiện ở những câu mà nhờ chúng mà ngzư¿ười 
nói khiến cho người nghe làm một việc gì. Ví dụ: 

Tôi xin anh cho tôi một lời khuyên. 
Tao ra lệnh cho mày cút khỏi đây ngay. 

Thuộc nhóm này có các hành động như: đề nø;h:hị, 
yêu cầu, cho phép, ra lệnh, mời mọc, rủ rê, thỉnh ccầöu, 
khuyên, cấm đoán, hỏi, chỉ thị 0.u... (hỏi cũng là một 
hành động cầu khiến). 

3.4.4 Hứa hẹn (commissive): Là hành động ngtưười 
nói dùng để cam kết một hành động tương lai nào ‹đđó. 
Hành động này thể hiện ở những câu mà người rnoói 
cam kết thực hiện một hành động nào đấy. Thuuộộc 


48 


nhóm này có các hành động như: hứa, hẹn, cho, biếu, 
tạng, thé, cam đoan... Chú ý là: canh báo cũng là một 
hành động hứa hẹn. Chẳng hạn: 
Nếu mày làm thế nữa tao sẽ đánh chết. 

Ở câu này người nói cùng hứa sẽ làm một cái gì đó. 

3.4.õ Hày tỏ (cxpressive): Là hành động thể hiện 
mộit trạng thái tâm lí của người nói đối với sự tình 
trong nội dụng mệnh để. Đó có thể là những trạng 
tháu như hài lòng, đau đớn, yêu ghét, thích, 0ui, 
buớìn... Động từ được dùng tiêu biểu cho phạm trù này 
là cảm ơn, chúc mừng, xin lôi hoan nghênh, phàn nàn, 
an ủi, chào hỏi, mời chào, chấp nhận, bác bỏ... 

Năm nhóm hành động ngôn từ trên đây được 
J 8searle phân ra trên cơ sở ba tiêu chuẩn cơ bản là: 

1. Đích ngoài lời - Đó chính là mục đích của hành 
động ngôn từ. Chàng hạn. đích ngoài lời của hành 
độmg hứa hẹn là tự gán cho mình trách nhiệm thực 
hiện việc gì đó. Đích ngoài lời không trùng với hiệu 
lực ngoèi lời. Hiệu lực ngoài lời là hiệu quả của các 
hành động ngôn từ. Hai hành động khác nhau có thể 
có (cùng một mục đích, nhưng hiệu lực của chúng lại 
khiác nhau. Chẳng hạn, ra lệnh và thỉnh cầu có cùng 


mộit mục đích là khiến người nghe: ra lệnh thì bắt 


49 


buộc người nghe phải thực hiện, còn £hnh cầu thì chỉ 
kêu gọi thiện chí của người nghe mà thôi. 

2. Hướng khớp ghép giữa từ ngữ uàò thực tại. Tiêu 
chuẩn này quy định mối quan hệ giữa từ ngữ và thực 
tại mà hành động đề ra. Hướng khớp ghép có thể 
được xây dựng theo hai chiều: từ từ ngữ tới thực tại 
hoặc từ thực tại tới từ ngữ. Chẳng hạn, trong cầu 
khiến hay trong hứa hẹn, hướng khớp ghép là từ từ 
ngữ tới thực tại, nghĩa là lời có trước sau đó hành 
động mới thực hiện sao cho phù hợp với lời. Trong 
hành động biểu hiện và bày tỏ, thì thực tại có trước, 
lời nói phải làm sao phù hợp với thực tại. 

3. Trạng thái tâm lí được thể hiện. Trong hành 
động biểu hiện, trạng thái tâm lí của người nói là 
phải có lòng tin vào mệnh đề được nói ra. Trong hành 
động cầu khiến, trạng thái tâm lí là mong muốn 
người nghe thực hiện hành động, trong hành động 
bày tỏ, trạng tháttâm lí phụ thuộc vào đích của hành 
động ngôn từ. Trong hành động hứa hẹn, trạng thái 
tâm lí của người nói là định làm cái gì đó. J.Searle đã 
tóm tắt năm chức năng của các hành động ngôn từ 


với những đặc trưng của chúng như bảng sau: 


50 


Kiêu hành Hướng khớp ghép giữa từ với S: Người nói 


động ngôn từ | thực tại X: tình huống 
tim bố x” từ NHữ làm thay đổi thực tại S gây ra X 
ị biẾu hiền . làm từ ngữ khớp với thực tại ls tin là X 
bày tỏ làm từ ngữ khớp với thực tại | S cảm thấy X 
Hầu thiểu ¡ làm thực tại khớp với từ ngữ | S muốn X 
| hứa hẹn ị làm thực tại khớp với từngữ_ | S định X 


3.5. Hành động ngôn từ trực tiếp và hành 

động ngôn từ gián tiếp 

Nhiệm vụ của ngữ dụng học là nghiên cứu những 
hình thức cú pháp - ngữ nghĩa của phát ngôn được 
dùng để hiện thực hoá một hành động ngôn từ, cũng 
như nghiên cứu các hành động ngôn từ được hiện thực 
hoá bằng những hình thức cú pháp - ngữ nghĩa nào. 
Như trên đã nói, mọi phát ngôn đều là phát ngôn ngôn 
hành, hoặc là phát ngôn ngôn hành tường minh hoặc là 
phát ngôn ngôn hành hàm ẩn. Có thể gọi một kiểu cấu 
trúc ứng với một phát ngôn ngôn hành là một biểu thức 
ngôn hành. Biểu thức ngôn hành có thể được đánh dấu 
bằng đặc điểm cấu trúc của phát ngôn, bằng ngữ điệu 
và bàng những từ ngữ đặc thù mà người ta thường gọi 
là những dấu hiệu ngôn hành. Ngữ pháp truyền thống 


khi nghiên cứu các câu phân loại theo mục đích nói thì 


51 


thực tế đã nghiên cứu các biểu thức ngôn hành của 
những hành động ngôn từ tương ứng. 

Căn cứ vào mục đích giao tiếp, người ta thường 
'chia câu tiếng Việt thành 4 loại là: câu trần thuật 
(declarative), câu hỏi (nterrogative), câu cầu khiến 
(Imperative), câu cảm thán (interfetive). Ví dụ: 


Trái đất quay xung quanh mặt trời. Câu trần thuật 


Anh xem bộ phim này chưa? Câu hỏi 
Hãy ngồi uào chỗ đi! Câu khiến 
Đẹp uô cùng Tổ quốc ta ơi! Câu cảm thán 


Về mặt cấu trúc, mỗi kiểu trên có những đặc 
điểm riêng. 
- Câu hỏi tống quát trong tiếng Việt được đặc trưng 
hoá bằng các dấu hiệu ngôn hành như: à, #, hả... đặt ở 
cuối câu, hoặc đặt toàn bộ câu vào khuôn cấu trúc có... 
hhông, ví dụ: 
Em làm thơ à? 
Có phỏi anh biên tập cuốn sách này không? 
Để tạo câu hỏi bộ phận, tức câu hỏi nhằm hỏi về 
một chi tiết trong sự việc, tiếng Việt:sử dụng các đại từ 
nghi vấn ai, gì, nào... làm dấu hiệu ngôn hành, hoặc 
đặt chi tiết cần hỏi vào cấu trúc có phới.... không, có ... 
không, ví dụ: 


52 


Ai làm tiệc này? 

Em làm gè đấy? 

Anh muốn mua con nào? 

Chị có muốn uống cà phê không? 

Đảo cấu trúc cũng là một biện pháp để tạo ra các 
câu hỏi khác nhau, ví dụ: 

Bao giờ anh uề? thỏi về tương lai) 
Anh oề bao giờ?(hỏi về quá khứ) 

Để tạo câu hỏi lựa chọn. tức là câu hỏi nêu ra hai 
hoặc một số khả năng để hỏi xem khả năng nào là 
đúng. tiếng Việt dùng ngữ điệu và từ hay làm dấu hiệu 
ngôn hành. ví dụ: 

Em thích uông trà hay uống cà phê? 

- Câu câu khiến trong tiếng Việt được đặc trưng 
ho¿i bằng cách dùng các vị từ tình thái hãy, đừng, chớ... 
làm đấu hiệu ngôn hành đặt trước vị ngữ hoặc bằng 
cách dùng các trợ từ ởi, nào, thôi... làm dấu hiệu ngôn 
hành đặt ở cuối câu, ví dụ: 

Các bạn hãy tim lặng! 
ĐL ăn cơm thôi! 
Vào đi, em! 

- Câu cảm thán trong tiếng Việt thường có các thán 
từ như: ổi, ôt chao, trời ơi... hoặc các từ tình thái như 
qua, lắm, thay, ghe, thát. ví dụ: 


Ở đây mát qua! 
Ở đây thích thật! 

Nhiều khi người ta còn dùng biện pháp đảo trật tự 
từ để tạo câu cảm thán, ví dụ: 

Đẹp thay mái tóc người cha! 
Đẹp uô cùng Tổ quốc ta ơi! 

- Câu trần thuật trong tiếng Việt không có những 
đặc điểm về cấu trúc như các kiểu câu nghỉ vấn, cầu 
khiến và cảm thán. Nhưng đấy chính là dấu hiệu ngôn 
hành riêng của câu trần thuật. Chúng ta đễ dàng nhận 
thấy mối quan hệ giữa bốn kiểu câu và bốn chức năng 
giao tiếp khác nhau là: khẳng định, hỏi, cầu khiến và 
bày tỏ. Ngữ pháp truyền thống chưa phân biệt câu trần 
thuật với câu tuyên bố. Như trên đã phân tích, những 
phát ngôn tuyên bố có chức năng khác hẳn những phát 
ngôn trần thuật. Dấu hiệu ngôn hành của các phát 
ngôn tuyên bố chính là các động từ ngôn hành. 

Như vậy, ở đây cũng có quan hệ trực tiếp giữa một 
cấu trúc và một chức năng. Những phát ngôn có quan 
hệ trực tiếp giữa một cấu trúc với một chức năng là 
những phát ngôn có hành động ngôn từ trực tiếp (direct 
speech act). Nói cách khác, hành động ngôn từ trực tiếp 
là hành động ngôn từ được thực hiện ở những phát 
ngôn có quan hệ trực tiếp giữa một cấu trúc và một 


chức năng. 


54 


Khi nào có quan hệ gián tiếp giữa một cấu trúc và 
một chức năng thì chúng ta có một hành động ngôn từ 
gian tiếp (ndirect speech act). Một nhóm các câu liên 
quan đến lí thuyết hành động ngôn từ là những câu 
thực hiện một hành động ngoài lời một cách gián tiếp 
bằng một hành động khác, đó là hành động ngôn từ 
gián tiếp. Hành động ngôn từ gián tiếp là hành động 
ngôn từ được thực hiện ở những phát ngôn có quan hệ 
gián tiếp giữa một chức năng và một cấu trúc. 

Một câu trần thuật được dùng để nhận định thì đó là 
một hành động ngôn từ trực tiếp, nhưng câu trần thuật 
dược dùng để cầu khiến thì đó là một hành động ngôn từ 
gián tiếp. Ví dụ: 

Ngoài hành lang ồn ào quá. 
là một câu trần thuật. Khi nó được tôi dùng để nhận 
định tức là để nói với anh tình huống của phòng học thì 
nó thực hiện một hành động ngôn từ trực tiếp; khi nó 
được tôi dùng để yêu cầu anh đóng cửa lại thì nó hoạt 
động như một hành động ngôn từ gián tiếp. Câu hỏi: 
Anh có bật lửa không? 
nếu đùng để hỏi thì nó như một hành động ngôn từ trực 
tiếp. nếu nó được dùng để yêu cầu thì nó thực hiện một 
hành động ngôn từ gián tiếp. 
Câu: 


Anh có thể chuyển cho tôi cốc nước được không? 


55 


gồm cả hai câu, một câu hỏi về khả năng chuyển cốc 
nước của người nghe và một lời yêu cầu anh ta chuyển 
cốc nước. 

Vấn đề ở đây là làm thế nào mà một người nói khi 
nói về cái gì đó có thể ngụ ý cả một cái khác nữa, và 
làm thế nào mà người nghe có thể hiểu được hành động 
ngôn từ gián tiếp. Người ta giải thích rằng trong những 
trường hợp như vậy nó đã dựa vào thông tin cơ bản đã 
có được, vào lẽ thường và vào khả năng suy luận của 
người nghe. 

Chẳng hạn: 

A: Tối nay đi xem phim với anh đi! 

B: Em còn phai học thị. 

Để rút ra được phát ngôn của B là một sự từ chối, 
A đã phải trải qua một quá trình suy luận như thế này: 
“Mình đã đưa ra một đề nghị với B và câu trả lời đáng 
tin cậy phải là chấp nhận hoặc từ chối hoặc thảo luận 
thêm. Nhưng lời đáp của B không như thế. Vậy hành 
động ngoài lời của nó phải khác với nghĩa đen. Mình 
hiểu rằng học thì cũng mất thời gian và đi xem phim cũng 
mất nhiều thời gian. Có lẽ nó không thể làm cả hai trong 
một buổi tôi. Có lẽ hành động ngoài lời của nó là từ chối 
để nghị của mình". Thực tế không ai có ý thức đi qua cả 
quá trình này nhưng nó được đưa ra để minh họa cho con 
đưỡng của những hành động ngôn từ gián tiếp. 


D6 


Những yêu cầu thường được thực hiện một cách 
tán tiếp, Tính chất giản tiếp của chúng có một số đặc 
trưng nhất định khiến cho có thể tập hợp các yêu cầu 
vào một số kiểu sau đây: 

Nhóm I: Những câu có liên quan đến khả năng 
của người nghe có thể làm cái gì đó. Ví dụ: 

Anh có thế đưa cuốn sách ra đây không? 
Anh có thế tim lặng một chút không? 
Mày có im mồm đi không? 

Nhóm II: Những câu có liên quan đến nguyện vọng 

của người nói muốn người nghe làm cái gì đó. Ví dụ: 
Em đừng nót nữa thì hay. 
Anh rát cui nếu em làm hộ anh uiệc này. 

Nhóm III: Những câu liên quản đến ý muốn hoặc 
sự vui lòng làm điều gì đó của người nghe. Ví dụ: 

Em có muốn đi xem phim uới anh bhông? 
Học 0ào buổi chiêu có thuận lợi uới anh không? 
Có phiên anh lắm không nếu phải đưa em uề nhà? 

Nhóm IV: Những câu có liên quan đến lí do làm 
việc gì đó. Ví dụ: 

Hệ đọc sách là mày phải oang oang thế tứ? 
Anh sẽ thường xuyên uiết thi cho em chứ? 
Anh dên sớm thì tốt hơn. 


¬ 


3.6. Những rắc rối trong lí thuyết hành động 
ngôn từ 


Như trên đã nói, người ta không thể liệt kê hết 
những động từ ngôn hành cũng như tất cả kiểu những 
hành động ngoài lời có thể có. Thứ nhất, cái danh sách 
có thể dùng như một sự khái quát ngôn ngữ học sẽ rất 
dài. Thứ hai, có một số động từ có thể miêu tả hành 
động ngoài lời nhưng không thể dùng làm động từ ngôn 
hành. Chẳng hạn, ta có thể miêu tả một hành động 
như: nịnh, chùi, mắng, làm nhục... nhưng ta không thể 
coi những câu sau là ngôn hành: Tôi chứi anh; Tôi 
mắng anh; Tôi tâng bốc anh. Có thể miêu tả các hành 
động như đe, đe nẹt, doạ dâm, doa nạt, đe doq 0.u... chữ 
không thể dùng các động từ đe, đe doạ, doaạ nạt, dog 
dâm, đe nẹt u.u... làm động từ ngôn hành. Đỗ Hữu 
Châu, Nguyễn Đức Dân đều nói đến hiện tượng trong 
tiếng Việt có những cặp từ đồng nghĩa chỉ khác nhau ở 
tính chất ngôn hành hay trần thuật. Chẳng hạn: mời - 
mời mọc, khuyên - khuyên bảo, cấm - cấm đoán, chê - 
chê trách, trách - trách móc, phạt - quở phạt, cược - cá 
cược. Ví dụ: động từ mời có thể dùng trong phát ngôn 
ngôn hành như: Em mời anh xơi cơm, mời mọc chỉ có 
thể dùng để miêu tả, không thể nói: Em mời mọc bác ăn 
cơm. Thứ ba, bất cứ câu nào cũng có lực ngoài lời nhưng 
không phải câu nào cũng dùng động từ ngôn hành. 


58 


Ví dụ: Ở đây nóng quá. Ngược lại có những câu chứa 
dựng động từ ngôn hành nhưng trong ngữ cảnh nào đó 
lại không phải là câu ngôn hành. Ví dụ: 

(a) Trà My nói gì bia? 

(b) m hứa ngày mai sẽ đi học sớm. 
câu (b) tuy có động từ ngôn hành hứa nhưng không 
phải là câu ngôn hành mà chỉ là câu khẳng định: Em 
nói rằng em hứa ngày mai em sẽ đi học sớm. Nhưng 
trong ngữ cảnh: 

(c) Em có dám hứa không? 

(d) Vâng, em hứa ngày mai sẽ đL học sớm. 

cầu (đ) lại là câu ngôn hành. 

(e) Em thề đu 

(_ Em sẽ thề yêu anh suốt đời. 
câu (Ð không phải là câu ngôn hành. 

Một câu có động từ ngôn hành sẽ trở thành một 
câu ngôn hành khi: 

- Chủ ngữ của câu phải ở ngôi thứ nhất. 

- Bổ ngữ của động từ ngôn hành phải ở ngôi thứ hai. 

- Động từ ngôn hành phải ở thì hiện tại đối với các 
ngôn ngữ có phạm trù thì, và không có những từ chỉ 
thời gian hoặc những từ tình thái chỉ thời thể như: đã, 
sẽ., đang, uấn... 


Mỗi phát ngôn thường không chỉ thực hiện một 
hành động mà thực hiện hai hoặc ba hành động và 
không phải bao giờ cũng dễ dàng quyết định là phát 
ngôn ấy thực hiện hành động nào hoặc những hành 
động nào. Khi mẹ nói với con: Áo sơ mỉ của mày ở trên 
sàn đấy à? thì đó có thể là một câu hỏi về quyền sở hữu 
của cái áo, nhưng nó có thể được dùng để nói lên một 
yêu cầu (nhặt áo lên) và một lời phê bình (vứt quần áo 
bừa bãi). Đôi khi hai hành động không liên quan nhau 
được thực hiện bằng một phát ngôn để người nghe lựa 
chọn. Ví dụ: 

A: Họ báo đó là những sinh uiên giỏi nhất mà bị 

thi trượt. 

B: Anh phải chấp nhận thôi. 

Lời bình của B vừa là một sự bảo đảm, vừa là một 
ý muốn nói đùa. Cũng có trường hợp một phát ngôn 
thực hiện hai hành động đối với những người nghe khác 
nhau. Chẳng hạn, một người nói chuyện với người khác 
qua điện thoại trong khi một số người khác đang làm 
ồn trong phòng: 

Xin lôi, ở đây ồn quá! 
người nói đã xin lỗi người nghe qua điện thoại và khiển 
trách những người làm ồn trong phòng. Trong trương 


60 


hợp khác, người nói dưỡng như eó hàng loạt lí do trong 
một phát ngôn và người nghe phải quyết định đáp lời 
như thế nào. Ví dụ: 
Chồng: Muôn rồi, em. 
Vợ: a) Mới mười một rười mà anh. 
b) Nhưng em đang thích xem mà. 
e) Anh muốn uề à? 


dđ) Anh không thích sao? 

Chúng ta thường gặp những hành động năm trong 
một chuối các hành động. Nói chung, câu hỏi gợi câu trả 
lời. một lời phản đôi cũng gợi câu trả lời dưới dạng bác 
bỏ hay giải thích. một lời để nghị có thể gợi sự tán đồng 
hay không tán đồng. Mỗi hành động ngôn từ nằm trong 
một mạng lưới liên kết các hành động ngôn từ, chúng 
chỉ được hưởng một sự tự do có hạn trong khả năng 
hoạt động của mình. 

Các hành động ngôn từ tuy có tính phổ quát, 
nhưng mỗi dân tộc có văn hoá riêng. có phong tục tập 
quản, thói quen ứng xử khác nhau, v.v... nên các hành 
động ngôn từ cùng được thực hiện một cách khác nhau. 
Người Việt eó thể dùng hình thức hỏi để chào, chẳng 


hạn: anh đi đâu đây?; anh làm gì đây?, u.u... Nhưng 


G1 


người Anh lại chào bằng cách nói good morning, good 
dffernoon, 0.0... Trong trường hợp người Anh yêu cầu 
gián tiếp, chẳng hạn, anh có thể chuyển cho tôi cuốn 
sách được không? thì người Việt lại quen nói trực tiếp: 
chuyển cho tôi cuốn sách nhé! 

Tất cả những vấn đề trên sẽ được làm sáng tỏ dần 


qua những bài sau. 


62 


A. 


LÍ THUYẾT HỘI THOẠI 


Giao tiếp hội thoại là hoạt động cơ bản của ngôn 
ngữ. Trong giao tiếp hội thoại luôn luôn có sự hồi đáp 
giữa người nói và người nghe. chẳng những người nói 
và người nghe tác động lấn nhau mà lời nói của từng 
người cũng tác động lẫn nhau. Mỗi cuộc thoại đều được 
diễn ra vào lúc nào đó, ở đâu đó, trong hoàn cảnh nào 
đó. Nhân tố ngữ cảnh có vai trò to lớn trong việc tạo lập 
và lĩnh hội các phát ngôn trong hội thoại. Tất cả các 
điễn ngôn như một bài văn nghị luận, một bài văn miêu 
tả, một giấy đề nghị v.v... tuy không có sự hiện điện 
đối mặt của người nói và người nghe, tuy không gắn 
chặt với tình huống cụ thể nào nhưng vẫn hàm ẩn 


một cuộc trao đổi. 


63 


Như ta biết, nhiệm vụ của ngữ dụng học là nghiêên 
cứ mối quan hệ giữa ngôn ngữ và xã hội, sự thực hiệện 
chức năng giao tiếp mà ngôn ngữ đảm nhận trong xxã 
hội, nghiên cứu mối quan hệ giữa ngôn ngữ và người ssử 
dụng. Ngữ dụng học cần nghiên cứu tất cả các hìnnh 
thức ngôn ngữ được dùng để hiện thực hoá một hànnh 
động ngôn từ, cũng nghiên cứu các hành động ngôn ttừ 
được hiện thực hoá bằng những hình thức ngôn ngưữ 
như thế nào. Do đó ngữ dụng học cần đi sâu phân tícch 
hội thoại. 

Để nghiên cứu hội thoại, các nhà nghiên cứứu 
thường ghi âm các cuộc thoại và phân tích những munô 
hình tái diễn của chúng. Họ có nhiều đữ liệu diễn ra tttự 
nhiên để phân tích. Sau đây là những khái quát hooá 
bước đầu. 


4.1. Các yếu tố cấu trúc của hội thoại 


Hội thoại (conversation) là hành động giao tiếp phhổ 
biến nhất, căn bản nhất của con người. Đó là giao tiếpp 
hai chiều, có sự tương tác qua lại giữa người nói vzà 
người nghe với sự luân phiên lượt lời. Khi hội thoại chhỉ 
gồm hai người, ta có song thoại (dialogue), khi hội thoạại 
có ba người, ta có tam thoại (trilogue), khi nhiều ngườời 
tham gia hội thoại, ta có đa thoại. Tuy nhiên, hội thoạai 
quan trọng nhất là song thoại. Có nhiều kiểu hội thoạai 
khác nhau: Hội thoại giữa thầy giáo và sinh viên ở trênn 
lớp, giữa bác sĩ với bệnh nhân ở bệnh viện, giữa cáá 


64 


nhân tham gia kiện tụng ở toà án, giữa người mua và 
người bán ở chợ... 

Trong phân tích hột thoại (conversation analys1s) 
trước hết phải kể đến khái niệm cuộc thoại (talk). Đó là 
một lần trao đổi. nói chuyện giữa cá nhân trong hoàn 
cảnh xã hội nào đó. Theo C.K.Orcehioni, “để có một và 
echl một cuộc thoại, điều kiện cần và đủ là có một nhóm 
nhân vật có thể thay đổi nhưng không đứt quãng, trong 
một. khung thời gian - không gian có thể thay đổi nhưng 
không đứt quãng, nói về một vấn đề có thể thay đổi 
nhưing không đứt quãng” (dẫn theo Đỗ Hữu Châu, 12, 
tr. :298). 

Mỗi cuộc thoại bao giờ cũng có lúc bắt đầu và lúc 
kết thúc, chúng làm nên ranh giới của một cuộc thoại. 
Mỗn cuộc thoại có thể chứa đựng nhiều chủ để, mỗi chủ 
để llại có nhiều vấn đề. Tập hợp các lượt lời trao đổi về 
mộtt vấn đề làm thành một đoạn thoại (sequenee). 

Người ta thường ví cấu trúc của một cuộc thoại như 
mộtt cuộc nhảy múa, ở đó người tham gia hội thoại phải 
phê1 hợp động tác của họ một cách nhịp nhàng. Lại có 
ngưiời ví cấu trúc hội thoại như sự đi lại ở giữa ngã tư 
đường, phải làm sao để vô số các vận động xen nhau mà 
không xảy ra va chạm. Nhưng khác với nhảy múa, 
tromg hội thoại không có âm nhạc, khác với sự đi lại, 
tromg hội thoại không có đèn giao thông. Vì thế, nhiều 
ngưiời ví hội thoại với những công việc trong kinh tế thị 


65 


trường. Trong thị trường này có một mặt hàng quý là 
quyền nói. Những người tham gia hội thoại đều cố gắrng 
kiểm định quyên nói. Khi kiểm định được quyền nói ssẽ 
có một /ượt lời (turn). Đó là một lần nói xong của muột 
người trong khi người khác không nói. Lượt lời là muột 
hình thức hoạt động xã hội nó bị chi phối bởi một ?hệ 
thống những quy ước đối với việc giành lời, giữ lời wà 
nhường lời mà mọi thành viên trong xã hội đều biết. Elệ 
thống này rất cần thiết ở những thời điểm có khả nărng 
chuyển lời cho người khác. Bất cứ một thời điểm nào (có 
thể chuyển lời cho người khác được gọi là chỗ chuyển lời 
thích hợp. Xã hội nào cũng có những đặc trưng nói liềêr, 
quan đến chỗ chuyển lời thích hợp. Nói chung, nhữrng 
người tham gia cuộc thoại giành lời khi họ giữ quyéền 
nói. Họ biết chuyển lời một cách hợp lí bởi vì họ biết thệ 
thống quy ước của xã hội đối với việc giành lời ở thuời 
điểm chuyển lời thích hợp. Ỏ những cuộc thoại mnà 
người nói có tỉnh thần hợp tác thì họ cùng chia csẻ 
quyền nói. Sự chuyển lời nhịp nhàng từ người này sarng 
người khác dường như được tôn trọng. Nhưng cũng ccó 
những cuộc thoại người ta tranh nhau nói, ngăn trrở 
quyền nói của người khác. 

Sự chuyển đổi với sự im lặng dài giữa hai lượt Hời 
hoặc sự chuyển đổi với sự gối /ời (overlap) tức là cả haai 
người cùng nói một lúc, được cảm nhận là vụng về, lúmg 
túng. Khi hai người cố gắng hội thoại và phát hiện rằmg 
sự chuyển lời của họ không trôi chảy, nhịp nhàng thì 


66 


e1 được thông báo lớn hơn cái được nói. Chỗ ngừng 
ngõ.n biểu hiện sự do dự nhưng chỗ ngừng dài trở thành 
sự :m lặng. Khi mỗi người đã hoàn thành lượt lời thì sự 
im lặng không thể quy cho người thứ hai. Ví dụ: 

A: Em định thị 0uào bhoa nào? 

B: Khoa Báo (ngừng ngắn, do dự), nhưng em chưa 
quyết định hẳn. 

(3 giây im lặng) 

A: Thế em muốn làm phóng uiên ò? 

B: Không (ngừng ngắn), £hực ra không (ngừng 
ngăn) sẽ không nếu em được học sư phạm. 

(3 giây im lặng). 

Nếu một người nói chuyển lời cho một người khác 
và người kia không nói, thì sự im lặng được quy cho 
người thứ hai và trở thành có ý nghĩa. Ví dụ, cuộc thoại 
giữa bố và cô con gái: 

Bố: Thế con có đồng ý lấy anh Ngàn không? 

Con gái: (đỏ mặt, im lăng). 


Im lặng có nghĩa là đồng ý: . 


Ví dụ khác: 
s.VỞ: Em muốn anh đưa em ra siêu thị. 
- Chồng: (m lặng) 

Vợ: Anh làm sao thế? 

Chồng: Cái gì kia? 


67 


- — Vợ: Thôi, không có gì. 

Hiện tượng gối lời diễn ra khi cả hai cùng nói ý 
kiến cá nhân. Có khi gối lời chỉ là sự lúng túng khi giao 
tiếp giữa những người mới gặp, chưa thân. Nhưng gối 
lời trong cuộc thoại của nhiều người (thường là những 
người trẻ) là biểu hiện của tỉnh thần đoàn kết, sự gần 
gũi nhau khi thể hiện những ý kiến tương tự. Ví dụ: 

A: Mày có xem cô Madona trên T.V tối qua không ? 

B: Có, ở kênh 3 ấy. 

A: II Nó lẳng lơ quá. 

B: // Nó trơ tráo quá. 

(dấu // biểu hiện sự gối lời) 

Cuộc thoại gối lời tạo ra cảm giác hai giọng nói huoà 
vào nhau nhịp nhàng. Trong tranh luận gối lời biểu 
hiện sự tranh nhau nói. Thời điểm mà gối lời diễn ›ra 
được coi là một sự ngắt lời. Khi bị ngắt lời người :ta 
thường hay lớn tiếng: Để tôi nói hết đã. Như vậy. ngưrời 
nói thứ nhất đã viện quy tắc không nói ra lời của cíấu 
trúc hội thoại là mọi tham thoại đều cho rằng phải điợi 
người đang nói đạt đến chỗ chuyển lời. Dấu hiệu rõ 
nhất của một chỗ chuyển lời là chỗ kết thúc của mìột 
đơn vị cấu trúc (câu, cú đoạn) và chỗ dừng. Nếu ngưrời 
nói thứ hai bắt đầu nói ở chỗ trong lời nói của người mới 
thứ nhất không có chỗ ngừng và cũng không phải là chhỗ 

kết thúc của câu hoặc cú đoạn thì đó là một sự ngắ t )lời 
và cũng là phá vỡ quy tắc giao tiếp. 
68 


Trong lượt nói đài, người nói muốn người đối thoại 
tỏ ra nó vẫn đang nghe. Có nhiều cách để người nghe 
làm điều đó. Chăng hạn: Gật đầu, cười cười và những 
cử chỉ khác. Những tín hiệu được dùng cho mục đích 
này dược gọi là fín hiệu phản hồi (backchanels). Những 
tun hiệu như gật đầu hay các âm ừ, hứ... báo cho người 
đang nói biết thông điệp đang được tiếp nhận, người 
nghe tán thành chứ không phải phản đối những điều 
đang nói. Khi nói chuyện qua điện thoại, vắng tín hiệu 
phản hồi có thể nhắc người nói phải hỏi lại xem người 
nghe có còn ở đấy không. Tín hiệu phân hồi trung hoà 
chỉ thông báo cho người nói rằng thông điệp của người 
ấy đã được nhận. Tín hiệu phản hồi có nội dung đánh 
giá thì cung cấp cho người nói biết thông tin của người 
nói được tiếp nhận tích cực hay tiêu cực. Chẳng hạn, 
người nghe có thể nói £uyệt hoặc im lặng mỉm cười. Khi 
giao tiếp mặt đối mặt, vắng tín hiệu phản hồi dẫn đến 
suy luận là không tán thành. Như thế, trong hội thoại, 
s1 m lặng là một cách biểu hiện có ý nghĩa. 


4.2. Cặp thoại 


Trong hội thoại eó sự tương tác giữa những người 
tham gia hội thoại. Tương tác (nteraction) là tác động 
qua lại đối với hành động của nhau giữa những người 
tham gia hội thoại. Có tương tác bằng lời mà cũng có 
tương tác không bằng lời. Tương tác bằng lời chỉ là một 
_ trường hợp của tương tác nói chung. Trong tương tác 


69 


bằng lời, mỗi phát ngôn đều có quan hệ trực tiếp tới 
những phát ngôn đi trước nó và định hướng cho những 
phát ngôn đi sau nó. Các phát ngôn không đứng biệt 
lập mà phát ngôn này kéo theo phát ngôn kia. Trong 
một cặp thoại, lượt lời thứ nhất có chức năng định 
hướng cho lượt lời thứ hai. Khi nói một điều, người ta 
dự đoán, chờ đợi một điều khác sẽ xảy ra; khi thực hiên 
một hành động ngôn từ, người ta chờ đợi một hành 
động ngôn từ đáp ứng; sau một nội dung mệnh đề người 
ta chờ đợi một nội dung mệnh đề. 
Cặp thoại (adjacency palrs) chỉ hiện tượng mỗi 
kiểu phát ngôn được tiếp theo bằng một kiểu phát ngón 
riêng, chẳng hạn: hỏi - trở lời, chào - chào, trao - nhận, 
xin lỗi - chấp nhận lời xin lỗi, đề nghị - đáp ứng u.u... 
Như vậy cặp thoại là hai phát ngôn có quan hệ trực tiếp 
với nhau. Ví dụ: 
Chào - Chào 
A: Chào anh! 
B: Chào chị! 

Hỏi - Trỏ lời 
A: Cháu mấy tuổi rồi? 
B: Cháu ba tuổi ạ! 
A: Ông yêu em thật chứ? 
B: Thật, tôi yêu em. 


70 


Mời - Nhạn lời mời 
A: Tối nay mời em lại chơi. 
B: Vâng ạ! 
Xim lỗi - Chấp nhận xin lôi 
A: Xm lỗi 
B: Không sao! 
Nhận định - Tún thành 
A: Cuốn sách này bán rẻ quá! 
B: Vâng, rẻ thật đấy! 
Yêu cầu - Chấp nhận 
A: Cậu đi chứ? 
B: Ừ, đi thì đi! 

Hai phát ngôn trong một cặp thoại do những người 
nói khác nhau nói ra và có thể gọi là vế thứ nhất và vế 
thứ hai. Thường hai vế trong cặp thoại liền kể nhau, 
chăng hạn: 

A: Mấy giờ rồi, anh? — Hỏi 

B: Năm giờ! - Trả lời 

Nhưng đồi khi hai phát ngôn trong một cặp không 
bền kề nhau mà bị tách ra bởi một cặp thoại khác. 
Chẳng hạn: 

A: Em có thể uào xem phim này không? 

B: Em đến 18 tuổi chưa? 


71 


A: Chưa. 

B: Thế thì không. 

Ö đây, câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất đã bị gác lại 
cho đến khi một số điều kiện được thỏa mãn. Về nguyên 
tắc, số những cặp được bao thêm vào có thể là vô tận, 
nhưng trí nhớ của con người có giới hạn nên không thể 
làm thế. Ba hoặc bốn cặp xen giữa là phổ biến. Ví dụ: 

(H1)A: Tôi nay anh đi xem phừm chứ? 

(H2)B: Phim gì? 

(Đ2)A: Cánh đồng hoang. 

(H3)B: Chiếu ở đâu? 

(Đ3)A: Ở rạp tháng Túm. 

(H4)B: Lúc mấy giờ? 

(Đ4)A: Lúc 8 giờ. 

(ĐI)B: Thế thì được. 

Đoạn thoại sau đây trong Tôi kéo xe của Tam Lang 
cũng có kết cấu tương tự: 

- _ Ông cho nhà cháu xin chiếc xe. 

- — Mày ở đâu, tên gì? 

- - Bẩm, cháu ở Thái Nguyên, tên TÍ. 

- — Thẻ đâu, đưa đây xem. 

- — Mày có quen biết ai ở đây không? 


72 


- — Thưa ông chúu ở mạn ngược mới 0ê, không có di 

quen biết. 

- — Thế mày đến đây thì ai đưa đên? 

-— Bấm, xuông bến ô tô, cháu hỏi một người xe 

cháu gặp. Bác ta chỉ cho cháu đến đây. 
Mày đã "làm xe” lần nào chưa? 

- — Bấm chúng cháu chưa làm bao giờ. 

- — Xe 102 đấy. cái thứ nhất ấy, nghe không? Đấy 

ra mù nhận. 

Như vậy. cập thoại là hai phát ngôn có quan hệ 
tương thích về chức nàng. Hai vế của cặp thoại có thể 
hiến kể nhau. nhưng cũng có thể cách xa nhau. 

Một doạn thoại có thể bao gồm nhiều cặp thoại, 
nhưng vai trò của mỗi cặp thoại không giống nhau. 
Trước hết, cần phân biệt cặp thoại chủ hướng với các 
cặp thoại phụ thuộc. Như ta biết. mỗi đoạn thoại mang 
một chủ đề nhất định. Cặp thoại chú hướng là cặp thoại 
chứa dựng nội dung chủ đề của cả đoạn thoại đó. Trong 
đoạn thoại vừa dân ở trên, cặp H1 - ĐI là cặp thoại chủ 
hướng. Các cặp thoại còn lại là những cặp thoại phụ 
thuộc. bổ sung thông tin cho cặp thoại chủ hướng. 
[rong ví dụ thứ hai cặp: 

- _ Ông cho nhà cháu xin chiếc xe. 

- — Xe 102 đấy, cái thứ nhất ấy, nghe không? Đấy 

ra mà nhận. 


T3 


là cặp thoại chủ hướng. Cặp thoại chủ hướng có thể 
đứng ở đầu đoạn thoại, ví dụ: 
_ AI: Anh cho hỏi phòng ông giám đốc ở đâu ạ? 

BI: Chị lên tầng 3 rồi rẽ trái! 

A2: Cám ơn! 

B2: Không có øt 

Cặp thoại chủ hướng có thể đứng ở cuối đoạn thoại, 
ví dụ: 

A1: Bác Hai đã xuống hỏi cụ Tiên thêm lần nào 

nữa chửa? 

B1: Đã. 

A2: Bác xuống thêm mấy bận? 

B2: Nhiều. 

A3: Đi uắng chứ gì? 

B3: Không. 

A4: Cụ giả cho thêm đông nào không? 

B4: Không 

AB: Cụ bhất à? 

BB: Không. 

A6: Cụ quyt? 

B6: Không. 

AT: Không uắng, không giả, không khất, khôngg 


quyt, thì cụ bdo thế nào? 


74 


B7: Cụ bdo rằng, đưa thêm cho cụ hai trăm đồng 


cho nó "túc số "1 


(Khao của Đồ Phồn - Dân theo Phạm Ngọc Thấu) 
Có những doạn thoại khó xác định được cặp thoại 


chủ hướng, và mỗi cặp nói về một vấn đề riêng, nhưng 


cùng hướng và một mục đích chung. Chẳng hạn, đoạn 


thoại “đầu Ngô mình Sở” sau đây nhằm xoá đi sự ngăn 


cách giả tạo giữa thầy và trò: 


Có thể bhảdo sát uà uẽ đồ thị của ... mộng mở 
không, thưa tháy? 

Đang học toán chứ không phai học tâm lí 

Học ởi đôi uới hành chớ! 

Tôi chuyên khoa toán chứ đâu phúi chuyên 
hhoa tâm lí. : 
Sao bữa hôm thấy thầy đọc sách tâm lí đó? 

A, nhưng đó là tâm lí học sự phạm. 

Sao thấy thầy không tâm lí tí gì củ dzậy? 

Thế nào? 

Hơi khô, hơi nghiêm à? 

Không phải “hơi” mà là *rất”. Tâm lí học dạy 
cần phúi uậy. 

X1.....1⁄..0E..Ẻ 


Phanxipăng, và thầy và trò và mùa hè (dẫn theo 
Đỗ Hữu Châu, 19, tr 206). 


T5 


Cặp thoại phụ thuộc không mang chủ đề chung của 
đoạn thoại mà chỉ bổ sung, giải thích, làm rõ thên 
những chi tiết của cặp thoại chủ hướng. Trong tố 
những cặp thoại phụ thuộc, người ta thường lưu ý ti 
những cặp thoại sau: 

- Cặp thoại củng cố: Cặp thoại củng cố tương ứrg 
với cặp thoại dẫn nhập và kết thúc cuộc thoại. Như ta 
biết, ở mở thoại và kết thoại thường có những nghị 
thức, những thới quen. Các cặp thoại dẫn nhập và kết 
thúc cuộc thoại phản ánh những hành động hình thức 
và được quy ước mà mỗi cá nhân phải thực hiện để thể 
hiện sự tôn trọng người đối thoại và giữ thể diện của 
mình. Gọi chúng là những cặp thoại củng cố vì nhờ 
chúng quan hệ giao tiếp được thiết lập và củng cố để 
chuẩn bị cho những quan hệ khác. Tính chất nghỉ thức 
của những cặp thoại này thể hiện ở chỗ các tham thoại 
dùng các công thức giao tiếp có sẵn, những mâu chào 
hỏi và từ biệt có sẵn. Những nghi thức này lệ thuộc rất 
nhiều vào tính chất cuộc thoại (hội đàm, giao dịch 
thương mại, trao đổi chuyện bình thường v.v...). wào 
hoàn cảnh giao tiếp, vào mức độ thân quen và hiểu biết 
lẫn nhau giữa các tham thoại. Chúng cũng mang điậm 


dấu vết của từng nền văn hoá. 


76 


- Cặp thoại sửa chữa: Quá trình hội thoại cần phải 
có sự cân bảng, trong giao tiếp, môi tham thoại phải 
thương xuyên duy trì sự cân bằng đó. Khi các nhân vật 
hội thoại vì phạm lãnh địa của đối phương, sự cân bằng 
giao tiếp bị mất. Cặp thoại sửa chữa là cặp thoại có vai 
trò sửa chữa lại mọt sự vì phạm lãnh địa của người đối 
thoai. nhằm khôi phục lại sự cân bằng giao tiếp, nếu 
không. cuộc thoại sẽ bị đứt quãng, chuyển hướng hoặc 
không thể tiến triển được nữa. Khi nói lỡ lời, người ta 
thường xin lỗi: 

A: Xín lô! 

B: Không sao! 

Đoạn văn sau đây cũng chứa đựng những cặp thoại 
sửa chữa: 

“Thấy cô K từ chối, ông vứt cái đùi gà vào giữa 
mâm. làm bộ dõi: 

- Tôi không hiểu làm sao, bất cứ uống rượu, ăn 
chúo hay ăn cơm, mời thế nào các chị cũng không chịu 
ăn. Cứ ngồi ỳ ra đấy như chó chực cả. Mà cấm thấy 
nuốt nước dai mới phục chứ! 

Cô K buồn rầu: 

- Thưa quan, uốn hiếp chúng em là biếp chó, cái đó 
đã lăm rồi. 

Thế rồi ông kia chồm lên: 


- A, ra chị bảo chúng tớ nằm uới chó, ngôi uới chó, 
tức là chúng tớ cũng chó cđ? 


T7 


Tôi tưởng hôm ấy sắp phá mâm. Nhưng không, ông 
ấy chạy luôn lại bên K, hai tay dính mỡ ôm lấy cế E, 
mồm bóng nhẫy những mỡ ghé vào mặt K mà hôn. 
- Mình đừng giận anh nhé? Đùa đấy. 
Cô K chép miệng: 
_- Mình! Thế còn đầu, đuôi nấu dấm cho chó ăn à?‡ 
A¿ mà giận cậu nó! 
(Trọng Lang, Hà Nội lầm than) 
4.3. Câu đáp được ưu tiên 
Một vấn đề khác của cặp thoại là thứ hạng của 
những câu đáp có thể có. Chẳng hạn, có nhiều câu đáp 
cho một câu hỏi chưa được trả lời, nhưng câu nào sẽ 
được cỏi là vế thứ hai. Trong ví dụ dưới đây, một câu 
hỏi có thể được đáp lại bằng một câu hỏi ở (a), bằng một 
câu trả lời bộ phận ở (b), bằng một tuyên bố coi thường 
ở (c), bằng một sự phủ định tính hợp lí của câu hỏi ở (d) 
hoặc bằng sự phủ định tiền đề của câu hỏi ở (e): 
A: Thu Thuỷ làm gì để sống? 
B: (a) Anh cần biết ư? 
(b) Ờ, cũng nhì nhằng. 
(c) Tôi không quan tâm. 
(d) Hỏi thế để làm gi? 
(e) Nó không làm gì củ. 


78 


Trong luận án tiến sĩ "Cấu trúc liên kết cúa cặp 
thoại (trên ngữ liệu tiếng Việt”, Phạm Văn Thấu đã 
mô hình hóa quan hệ giữa lời trao và lời đáp trong hội 
thoại về mặt hình thức ngữ pháp và đưa ra những mô 
hình sau: 

1. Trần thuật - Trần thuật. Ví dụ: 

A: Hôm nay em câu được bốn con. 

B: Em câu được những sáu con cd. 

3. Trần thuật - Hỏi. Ví dụ: 

A: Em chờ chị mãi từ sáng đến giờ. 

B: Chờ chị có việc gì đấy? 

3. Trần thuật - Mệnh lệnh. Ví dụ: 

A: Em muốn bơi nữa chị ạ. 

B: Thôi về đi! 

4. Trần thuật - Cảm thán. Ví dụ: 

A: Được ngày nghỉ học đúng lúc cháy túi. 

B: Buồn thay cho mày! 

5. Hỏi - Trần thuật. Ví dụ: 

A: Mấy giờ rồi? 

B: 8 giờ. 

6. Hỏi - Hỏi. Ví dụ: 

A: Tiến nó về chưa? 

B: Hỏi nó có việc gì? 


79 


80 


1. Hỏi - Mệnh lệnh. Ví dụ: 


A: Con hái quả này được không mẹ? 


B: Đừng! 
8. Hỏi - Cảm thán. Ví dụ: 


_A: Mẹ đấy à? 


B: Trời ơi, thằng Ken! 

9. Mệnh lệnh - Trần thuật. Ví dụ: 
A: Muộn rồi, đi học đi! 

B: Nhưng hôm nay là chủ nhật. 
10. Mệnh lệnh - Hỏi. Ví dụ: 

A: Mẹ ơi, ra mà xem ông giăng! 
B: Ông giăng làm sao? 

11. Mệnh lệnh - Mệnh lệnh. Ví dụ: 
A: Bắt nó lại đây! 

B: Láo nào! Im ngay! 

12. Mệnh lệnh - Cảm thán. Ví dụ: 
A: Để im cho người ta ngủ! 

B: Suốt ngày chỉ có ngủ với ngáy! 
18. Cảm thán - Trần thuật. Ví dụ: 
A: Rét quá! 

B: Ừ, tháng 4 rồi mà còn rét 

14. Cđm thán - Hỏi. Ví dụ: 

A: Chán quá mày ạ! 


B: Có gì mà chán ha? 

15. Cam than - Mệnh lệnh. Ví dụ: 

A: Nhà con nghèo quá! 

B: Hãy đi hỏi ông Jesu ấy! 

16. Cdm thán - Cdm thán. Ví dụ: 

A: Ghê chết đi được! 

B: Khiếp, bẩn quá! 

(Phạm Văn Thấu, luận án tiến sĩ, tr 88-89) 

Như thế đối với vế thứ nhất của cặp thoại, có thể có 
vài vế thứ hai, nhưng chúng không có vị thế ngang 
nhau. Vế thứ hai được ưu tiên là vế có sự tướng thích rõ 
nhất, nổi nhất với vế thứ nhất. Ví dụ, vế thứ hai trong 
những cặp sau đây là những vế được ưu tiên, vì chúng 
có sự tương thích rõ rệt với vế thứ nhất: hồi - trả lời, 
yeu cầu - chấp nhận, khen - tiếp nhận lời khen, mời - 
nhận lời mời, phê bình - tiếp thu, ra lệnh - tuân lệnh, 
nhận định - tán thành, u.u... 

Vế thứ hai không được ưu tiên là vế không có sự 
tương thích nổi bật với vế thứ nhất. Vế thứ hai trong 
những cặp sau đây là những vế không được ưu tiên bởi 
vi chúng ngược hướng với đích của vế thứ nhất: mời - từ 
chốt, khen - bhước từ, yêu cầu - từ chối, hỏi - hỏi lại, 
hoặc trả lời không theo sự chờ đợi, mống - cãi, chất uấn 
- thạnh mình, phê bình - phú nhận, 0.0... 


81 


Về hình thức, vế thứ hai được ưu tiên là vế phổ 
biến hơn, bình thường hơn, ít đặc biệt hơn. Những; vế 
thứ hai không được ưu tiên có nhiều điểm chưng. 
Chúng thường có những yếu tố trì hoãn (chẳng hạn: (ốf 
thôi, để xem đã, thế à, ừ...), những yếu tố xin lỗi và 
trong trường hợp thích hợp có yếu tố được đánh giá: và 
giải thích. Ví dụ: 

A: Mời em đến tôi chơi tối nay. 

B: À, ừ.. cám ơn anh. Nhưng tiếc là tối nay em 
không thể đến được. Anh biết đấy, em phải ở nhà trông 
con. 

Vế thứ hai không được ưu tiên được gọi là vế được 
đánh dấu không chỉ do chúng có những đặc điểm vừa 
nói ở trên mà còn vì chúng có khả năng mở ra cho cuộc 
thoại phát triển, tiếp tục. Nếu đáp lại đúng với đích ở 
lời của vế thứ nhất thì hội thoại trở nên tẻ nhạt, cụt 
lủn. Chính sự đáp lại không theo đích ở lời trao đã làm 
cho cuộc thoại trở nên sống động, rộng mở. 

Trước câu hỏi: Em có muốn lấy chồng không, nếu 
trả lời có thì người nói biết nói gì thêm nếu không có 
mục đích gì khác nữa! Nhưng nếu trả lời: Sœo lợi không 
muốn? thì người hỏi có cớ để tiếp tục cuộc thoại. Tương 
tự, nếu hỏi: Chồng em ở đâu? mà trả lời: Hạng người 
như em mà làm gì có chồng?thì cuộc thoại mở ra nhiiều 
khả năng phát triển. Trước một lời mời, một lời đề n;ghị 
mà người đối thoại chấp nhận ngay thì biết nói gì mữa 


82 


ngoài lời cảm ơn. Nhưng nếu lời đáp là một lời từ chối 
thì cuộc thoại lại mở ra nhiều khả năng mới. 
4.4. Sự trao đáp và thương lượng hội thoại 

Như trên đã phân tích, cặp thoại là hai phát ngôn 
có quan hệ tương thích với nhau. Sự trao đáp là sự 
tương tác lẫn nhau giữa những người tham gia hội 
thoại. Sự trao đáp diễn ra qua các lượt lời. Thuật ngữ 
sự trao đáp (exchange) do Sineclair và Coulthard dùng 
để chỉ một chùm trao đáp gồm ba lượt lời về chức năng - 
một lượt lời mở thoại (opening move), một lượt lời hồi 
đắp (answering move) và một lượt lời áp tùng (follow- 
up move) hay đấu hiệu phản hồi. Ví dụ: 

GV: Chúng ta cần bao nhiêu nhóm? (mö thoại) 

Hã: Ba. (hồi đáp) 

GV: Ba. Tối lắm! (dấu hiệu phản hồi) 
(Dẫn theo David Nunan, Dẫn nhập phân tích diễn 
ngôn, tr 174) 

Thực tế, sự trao đáp không phải bao giờ cũng chỉ 
gói gọn trong ba lượt lời mà có thể diễn ra qua nhiều 
lượt lời. Ví dụ: 

A: Hôm qua em làm gì? 

B: Em lên lớp nghe giảng. 

À: Ai giảng? 

B: Thầy Giáp. 


83 


A: Giảng bài gỉ? 

B: Chuẩn hoá tiếng Việt. 

A: Thế à, hay nhỉ! 

Trong đoạn thoại trên, trừ lượt lời đầu chỉ là trao 
lời, lượt lời cuối chỉ là đáp lời, những lượt lời còn lại vừa 
là lời đáp cho lượt lời trước vừa là lời trao cho lượt lời 
tiếp theo. 

Những lời đáp không nhắm trực tiếp vào đích của 
lời trao thường dễ gợi ra những phản ứng tiếp theo ở 
lượt lời kế nó. Có thể quan sát hiện tượng này trong 

_ đoạn văn sau đây của Vũ Trọng Phụng: 

“Tôi chỉ bọn trẻ, trai và gái chưa đủ 12 tuổi và hỏi 
mụ già: 

- Cái bọn này bà định biếm cho chúng mỗi tháng 
độ bao nhiêu công? 

Mụ già khinh khỉnh nhìn tôi từ đầu đến chân rồi 
quay đi chỗ khác, mãi mới đáp: 

- Thời buổi này, bọn nhãi nhép ấy cứ được người ta 
mượn cơm không thôi đã phúc! 

- Thế thì tiền quà của bà chắc chả mấy... 

- Cái đó đã hẳn! Nhưng mè được năm xu một hào 
thì cũng đủ. Bói rẻ còn hơn hông 

(Cơm thầy, cơm cô) 

Quan hệ trao lời - đáp lời là quan hệ giữa các lượt 

lời. Mỗi lượt lời có thể gồm một phát ngôn hoặc vài phát 


84 


ngôn. Lượt lời nhiều phát ngôn thì có phát ngôn dùng 
để đáp lời cho lượt lời trước, có phát ngôn dùng để trao 
lời cho lượt lời sau. Ví dụ: 

A: Biên tập xong cuốn Logic học chưa, Trâm? 

B: Dạ, xong rồi. Xong cuốn này cho em nghÌ xủ hơi 
một chút nhé? 

A: Nghỉ sao được? Bản thủo ùn ùn ra đó! 

B: Nhưng... 

Có khi lời dẫn nhập gồm nhiều phát ngôn, nhưng 
lời đáp chỉ gồm một phát ngôn. Ví dụ: 

A: Thằng chồng em cặp bồ uới con Nguyệt rồi, chị q! 
Chị bao em phải làm gì bây giờ? 

B: Sao em biết? 

Trong hội thoại, người tham gia hội thoại đều cố 
găng đạt được một điều gì đó thông qua các lượt lời của 
mình. Bước vào cuộc thoại là bước vào cuộc thương 
lượng: Muốn đạt được mục đích của mình trong cuộc 
thương lượng, các tham thoại phải biết dẫn dắt các lượt 
lời của mình một cách hợp lí, các tham thoại cần nắm 
được ý định của đối phương qua phát ngôn của họ hơn 
là ý nghĩa của từng từ ngữ trong lời phát ngôn. Vì thế 
trao lời ra sao, đáp lời thế nào cần phải cân nhắc kĩ để 
đạt được mục đích của mình. Ví dụ, muốn rủ B đi xem 
phìm. À nói: 


- Tôi có hai ué xem phím tối nay. 


85 


B hiểu ý của A, trả lời: 

- Ngày mai tôt thị. 

A cũng ngầm hiểu ý định từ chối của B, nên nói tiếp: 

- Tiếc nhữ! 

Tuy nhiên, nếu B không hiểu dụng ý mời đi xem 
phim của A trong câu 79¿ có hai ué xem phim tối nay, B 
có thể trả lời: 

B: Chúc mừng bạn. Thế phim gì thế? 

A: Chung một dòng sông. 

B: Hay đấy! Chúc bạn một buổi tối 0i uẻ! 

—_ Rõ ràng, đối với A cuộc thương lượng này không 
thành công, B đã không hiểu dụng ý của A. Để đạt 
được mục đích của mình A có thể tổ chức lại cuộc 
thoại như sau: 

A: Tối nay bạn có rỗi không? 

B: Không! Mà có chuyện gì cơ? 

A: Tôi muốn mời bạn đi xem phim uới tôi! 

B: Ổ, ngày mai tôi phải thị rồi. 

A: Tôi biết, nhưng không sao đâu. 

Trong hội thoại luôn có sự tương tác giữa người nói 
và người nghe, giữa lời trao và lời đáp. Vũ Trọng Phụng 
đã miêu tả cuộc thoại giữa mụ đưa người và bà chủ đi 
mướn người thật sinh động: Ban đầu mụ quy luy gọi bà 
chủ là cụ, xưng con để lấy lòng khách: 


86 


-Thưa cụ, có u này đây... Nhưng mù con đã chót 
hẹn uới cụ Lí con ở dưới bía... Bẩm con nể cụ quá... Xin 
cụ cho cũng như cụ Lí con dặn nó... 

Rồi mụ chuyển sang giọng làm cao, nhưng vẫn còn 
giữ lễ: 

- Ấy là cụ Lí con bảo tìm hộ một chị tốt sữa, sạch 
sơ, môi tháng độ chừng ba đồng, ấy con còn bận một tí 
nên chưa đưa chị ấy lại cụ Lí con đấy. 

Và mụ chuyển ngay giọng của một con buôn khi bà 
mướn bïu mồm mà rằng: 

- Thôi, tôi cũng trd công như con 0ú trước, nghĩa là 
hai đồng. 

Tức thì mụ già chắp tay vái lấy vái để như đứng 
trước một cửa điện nào vậy, rồi quay mặt ra chỗ khác 
mà không đáp. 

- Thế nào? 


- Lạy mẹ, mẹ cứ trả nó hai đồng chín hào, chín xu 
xem nó có bằng lòng được không? 


4.5. Những lời ướm trước 


Mở đầu cuộc thoại thường là những câu có chức 
năng gây chú ý để đối phương cảm thấy sẽ có một hoặc 
một chuỗi lời tiếp theo; những câu có tính chất thăm đò 
đối phương về chủ đề, về quan hệ, về cách thức giao 
tiếp. Như vậy, những lời chào, những lời hô gọi, những 
lời thưa gửi, làm quen... là những lời mở đầu. 


87 


A: Thưa thây,.. 

B: Gì thế? : 

A: Cho em mượn quyển từ điển được không? 

Hoặc: 

A: Này, Hương... 

B: Gì bia ạ? 

A: Chế bản xong cuốn Ngữ pháp tiếng Nhật chưa? 

B: Dạ, chưa! 

Nói chung, những lời mở thoại chưa đi vào nội 
dung chính của cuộc thoại, chưa phản ánh mục dích 
của cuộc thoại. 

Trong số những cách mở thoại, có hiện tượng gọi là 
lời ướm trước. lời ướm trước là những lời được dùng để 
hình dung khả năng của hành động nào đó. Sau đây là 
một lời ướm mời: 

A: Tối nay anh có làm gì không? 

B: Không. Thế thì sao? 

A: Đến tôi chơi cờ đi. 

Ở đây lời ướm mời đã được B luận giải rõ ràng. 
Bằng cách hỏi lại 7hế thì sao, B đã tỏ ý nghị ngờ có điều 
gì đó sẽ xây ra. 

Thí dụ sau đây là một hiện tượng ướm trước để 
yêu cầu: 


A: Ngày mai anh có đi đâu xa không? 


88 


: Không, bhông đi đâu củ. 

A: Thế anh có dùng xe máy không? 

B: Không. Anh muốn mượn à? 

A: Vâng, nếu anh không dùng đến. | 

Đoạn thoại sau đây cũng có hiện tượng ướm trước 
dể yêu cầu: 

A: Anh qa, nếu anh có lòng tốt, em xin nhờ anh một 

uiệc. (ướm thử) 

B: Việc gì cũng được, trừ uiệc yêu em. (tiến triển) 

A: Anh chữa cho em mấy trang nhật kí. (yêu cầu) 

B: Anh xin dành hết tâm lực để uiết hộ em. 

(Trọng Lang, Hà Nội lầm than, tr 231-232) 

Chúng ta thấy hiện tượng ướm trước nói chung có 
bốn vòng: 

Vòng I: Một câu hỏi kiểm tra xem điều kiện tiên 
quyết đối với hành động được thực hiện ở vòng III có 
tồn tại không. 

Vòng II: Một câu trả lời chỉ ra điều kiện tiên quyết 
ấy có tồn tại (hoặc không tổn tại). 

Vòng III: Cái hành động thực tế nếu điều kiện tiên 
quyết tồn tại. Nếu không, không thực hiện hành động đó. 

Vòng IV: Đáp lại hành động ở vòng II. 


89 


Chúng ta cũng có những cái gọi là những lời mào 
đầu, nó thường cho người nói một dịp để kéo dài lượt 
lời. Ví dụ: 

(a) A: Anh có nghe bản tin thời sự tối nay không? 

BH: Không. Có gì quan trọng không? 
A: — Một cuộc bắt cóc con tin đã xảy ra ở Pêru. 

(ŒỚ)A: — Tôi quên chưa nói chuyện mà Lan đã bể 

cho tôi. 
B: Gì thế? 
A: — Hùng uò Thu Thuỷ đã l¡ dị nhau rồi. 

Kết cấu của hiện tượng mào đầu như sau: 

Vòng I: Kiểm tra giá trị của thông tin sẽ thông 
báo ở vòng III. 

Vòng II: Khẳng định giá trị. Yêu cầu nói. 

Vòng III: Lời thông báo được bày tỏ. 


4.6. Những yếu tố phi lời trong hội thoại 


Giao tiếp là trao đổi, tiếp xúc với nhau. Hoạt động 
giao tiếp đòi hỏi phải có những nhân tố sau: người phát 
(người nói, người viết) và người nhận (người nghe, 
người đọc), bối cảnh giao tiếp, nội dung thông tin, kênh 
truyền tin và sự phản hồi. Có nhiều loại phương tiện 
truyền tin: thông tin được giao tiếp trên trang in (viết), 
buổi phát thanh, truyền hình. Một số thông tin không 
thể hiện bằng lời nói mà bằng năm giác quan. Chúng ta 


90 


chuyển tải thông tin khi chúng ta mặc quần áo đẹp (thị 
giác), sử dụng nước hoa (khứu giác), cười (thính giác), 
õm ấp, vuốt ve (xúc giác), tặng ai đớ một viên kẹo (vị 
giác) v.v... Khi tặng một bó hoa hàm chứa thông tin tôi 
ngưỡng mộ bạn. Ngay một ngôi chùa, một ngôi đền tự 
nó đã hàm chứa một thông tin: đây chính là nơi thờ 
cúng, tín ngưởng v.v... 

Khi phương tiện chuyển tải thông tin là những văn 
bản viết (hoặc văn bản in) thì chúng ta bị phụ thuộc 
vào từ ngữ (thỉnh thoảng cũng cần đến hình ảnh) trên 
trang giấy, tức là chúng ta bị hạn chế bởi một giác quan 
duy nhất là thị giác. Quá trình giao tiếp này không có 
sự tiếp xúc trực tiếp của người viết và người đọc, không 
có bối cảnh giao tiếp cụ thể, cũng không có kênh phản 
hồi trực tiếp. Gánh nặng thông tin đè lên từ ngữ. Nếu 
sử dụng từ ngữ không chính xác, khó hiểu; nếu sử dụng 
từ ngữ quá khái quát hoặc quá mơ hồ; nếu sử dụng từ 
ngữ không nhất quán, không đúng chính tả và văn 
phạm; nếu sử dụng từ ngữ không phù hợp với độc giả 
v.v... thì thông tin trong giao tiếp không rõ ràng, hiệu 
quả giao tiếp sẽ kém. 

Trong giao tiếp hội thoại, phương tiện chuyển tải 
thông tin không chỉ là ngôn từ mà còn là những phương 
tiện khác. Bên cạnh những phương tiện bằng lời còn có 
những yếu tố phi lời. Những yếu tố thuộc về bối cảnh, 
chẳng hạn, trong phòng làm việc hay trong một đêm 


91 


trăng đẹp, trong trường học hay ở chốn cửa thiền, chỗ 
riêng tư hay là nơi công cộng v.v... đều chứa những 
thông tin nhất định theo tập quán, quy ước của từng 
cộng đồng văn hoá, đều giúp cho hiểu đúng ý định 
truyền đạt của người nói qua những ngôn từ cụ thể. 
Trong hội thoại bản thân sự hiện diện của các tham 
thoại đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng. Nhìn vào 
diện mạo, cách ăn mặc, tư thế, tác phong, kể cả khoảng 
cách giữa những người đối thoại v.v... ta có thể suy 
đoán về giới tính, tuổi tác, dân tộc, thành phần xuất 
thân, thậm chí cả tính cách của các tham thoại. Trong 
hội thoại, ngoài phương tiện bằng lời để chuyển tải 
thông tin, người ta còn dùng điệu bộ, cử chỉ làm phương 
tiện bổ sung: vỗ tay, nheo mắt, cúi đầu, nhếch mép, lắc 
đầu, gật đầu, vỗ vai, ôm ấp v.v... Khoảng cách giữa các 
nhân vật giao tiếp cùng những điệu bộ, cử chỉ của họ 
cũng mang những nét riêng của từng cộng đồng văn 
hoá. Người Việt Nam, chỉ khi thân nhau mới thu hẹp 
khoảng cách, mới có những cử chỉ vồ vập như vỗ vai, 
khoác vai, xoa đầu, v.v... Hình thức bắt tay nhau mới 
được tiếp thu của phương Tây. Ở Việt Nam trẻ con chỉ 
khoanh tay, người lớn chỉ chắp tay khi chào... 

Điệu bộ, cử chỉ có khi tồn tại như một tín hiệu độc 
lập, chẳng hạn, chỉ nhún vai hoặc bĩu môi không nói gì. 
Nhưng chúng cũng có thể tổn tại như những yếu tố 
kèm lời, chẳng hạn, trong khi nói thì khom lưng khúm 
núm v.v... 


92 


Nếu trong văn bản viết (hoặc In), những tín hiệu 
mgôn từ chỉ tác động vào thị giác thì trong hội thoại, lời 
nói tác động vào thính giác. Cho nên cường độ phút âm 
cũng là một tín hiệu kèm lời. Người ta phân biệt lời thì 
thảm với tiếng reo. tiếng hét; phân biệt giọng dịu dàng 
hay giận dữ, tức tối. Tóe đó nói nhanh hay nói chậm 
cũng la những yếu tố kèm lời. Nói ấp úng hay trôi chảy, 
nói thủng thăng, nhát gừng hay nói hăng say, nồng 
nhiệt; nói chậm rãi hay liến thoắng v.v... đều có ý nghĩa 
khác nhau. Khoảng cách giữa các lượt lời trong hội 
thoại cũng là những tín hiệu kèm lời. Các tham thoại có 
nhường lời ở những chỗ chuyển lời thích hợp không, có 
tranh lời, cướp lời không, khi nào thì có hiện tượng gối 
lời, v.v... tất cả những yếu tố đó đều phải được quan 
tâm trong phân tích hội thoại. 

Tóm lại, trong hội thoại, chúng ta giao tiếp bằng 
toàn bộ cơ thể chúng ta. bằng tất cả các giác quan mà 
ta có. Những yếu tố phi lời xuất hiện song song với các 
tín hiệu bằng lời, hoà lẫn với các tín hiệu bằng lời, cùng 
với các tín hiệu bằng lời hình thành nên một hệ thống 
glao tiếp trọn vẹn. Phân tích hội thoại cần phải nghiên 
cứu các yếu tố phi lời. Người ta chỉ có thể hiểu được đầy 
đủ các cách sử dụng tiếng Việt khi các yếu tố phi lời 
được nghiên cứu đầy đủ. 


93 


94 


LỊCH SỰ VÀ GIAO TIẾP 


5.1. Vai giao tiếp và quan hệ giao tiếp 


Hoạt động giao tiếp bao gồm các nhân tố: nhân vật 
g1ao tiếp, thực tế được nói tới, hoàn cảnh giao tiếp, hệ 
thống tín hiệu được sử dụng làm công cụ. Trong giao 
tiếp, không phải nhân vật giao tiếp muốn nói gì thì nói. 
Nhân vật giao tiếp nói (viết) gì, như thế nào là tuỳ 
thuộc vào quan hệ xã hội của họ. Mỗi tương tác ngôn 
ngữ nhất thiết là một tương tác xã hội. 

Để ý thức được cái sẽ nói trong giao tiếp, chúng ta 
phải tính đến những nhân tố có liên quan đến khodng 
cách xã hội và mức gắn bó giữa những người giao tiếp. 
Căn cứ vào những nhân tố liên quan đến khoảng cách 
xã hội và mức độ gắn bó giữa những nhân vật giao tiếp, 


95 


người ta khái quát thành hai loại quan hệ giao tiếp là: 
quan hệ uị thế và quan hệ thân hữu. 

Một số nhân tố đã được thiết lập trước đối với giao 
tiếp và do đó là những nhân tố khách quan bên ngoài. 
Chúng gồm vị trí tương đối của các tham thoại. Vị thế 
đó dựa vào những giá trị xã hội liên quan đến tuổi tác, 
giới tính và cương vị xã hội. Các nhà ngôn ngữ học đã 
dùng thuật ngữ 0z¿ giao tiếp để biểu hiện uj thế xã hội 
của nhân vật hội thoại. Có thể nói vai giao tiếp là cơ sở 
mà các nhân vật hội thoại dựa vào để tổ chức và biểu 
hiện vị thế xã hội của mình trong giao tiếp. Trong phần 
lớn những tương tác xã hội, những người tham dự 
không có một khó khăn nào để quyết định họ có cùng 
hoặc không cùng vị thế xã hội. Trong trường hợp vị thế 
xã hội không bình đẳng thì người nào ở bậc trên, người 
nào ở bậc dưới cũng xác định một cách rõ ràng. Ví dụ: 
Bố mẹ là bậc trên so với con cái, thầy giáo là bậc trên so 
với học sinh, cha cố là bậc trên so với con chiên, sĩ quan 
là bậc trên với binh lính, v.v... Vị thế xã hội có thể phụ 
thuộc vào giới tính và tuổi tác. Căn cứ vào tuổi tác thì 
những người nhiều tuổi hơn ở bậc trên những người ít 
tuổi hơn. Các cặp từ xưng hô trong tiếng Việt như: ông - 
chúu, chú - chúu, anh - em, chị - em, bác - tôi, v.v.. 
phản ánh sự khác biệt về tuổi tác của các nhân vật giao 
tiếp. Trong xã hội phương Tây, phụ nữ thường ở vị thế 
cao hơn đàn ông. Người ta thường nói: các bè, các ông 
và các cô chứ không nói: các ông, các bà, các cô. Ỏ Việt 


96 


Nam thì ngược lại. Ta thường nghe cách nói sau đây: 
Kính thưa các cụ, các ông, các bè, các anh, các chị, U.U... 
Để đánh dấu khoảng cách xã hội, trong tiếng Việt cũng 
như nhiều ngôn ngữ khác người ta còn dùng hình thức 
hô gọi gồm cả chức vụ lẫn họ tên. Chẳng hạn, sinh viên 
tự thấy mình ở vị thế thấp hơn so với thầy, nên thường 
nói fhẩy Hà Minh Đức, giáo sư Hà Minh Đúc chữ 
không gọi tên trống không. Trong trường hợp vị thế xã 
hỏi bình đẳng thì họ có ý xưng hô khiêm tốn hơn. Nói 
chung, chúng ta tham gia vào một dải rộng những 
tương tác xã hội mà ở đó chiếm ưu thế là những khoảng 
cách xã hội được quy định bởi những nhân tố bên ngoài. 
Ví dụ: Ông Uới cháu, cô UớtL chúu, anh ớt em, chị uới 
em, chú uới cháu, thầy uới trò, thủ trưởng uới nhân uiên. 

Tuy nhiên, có những nhân tố khác như mức độ 
thân hữu lại thường được thương lượng trong giao tiếp. 
Đó là những nhân tố bên trong đối với giao tiếp, có thể 
xảy ra khi khoảng cách xã hội ban đầu thay đổi và được 
đánh dấu trong quá trình giao tiếp. Những cảnh sáng 
chú, chiều anh, tối chúng mình chắc mọi người đều biết 
và rõ ràng thay đổi cách xưng hô là dấu hiệu của sự rút 
ngắn khoảng cách. Dẫn chứng sau đây lại cho chúng ta 
một tương tác xã hội theo chiều tiêu cực, xa cách dần: 

Khoảng 7 giờ anh mới tới nơi, dựng xe tít ngoài ngõ 
chứ không dắt uào nhà như mọi bận. 


Lưu ngạc nhiên hỏi: 


97 


- Sao anh để xe ngoài ấy? 

Mộc đáp: 

- Khoá rồi. Tôi uào một tí rồi đi ngay. 

Anh không còn xưng anh uà gọi Lưu là em như 
trước. Anh xưng tôi một cách rành rẽ uẽ một đường mực 
đen giữa hai người. Lưu biết nhưng không đủ can đảm 
công nhận điều đó. Lưu cung cúc ra ngoài ngõ, bưng 
chiếc xe đạp khoá của Mộc uà dựng dưới hiên nhà: 

- Cho nó yên tâm. Mất của bao giờ làm ra được. Chị 

nói trống không để khoỏủ lấp nỗi ngượng ngùng. 

Mộc ngồi yên lặng trong ghế. 

(Dương Thu Hương- Chuyện tình kể trước lúc 

rạng đông. Nxb Văn học Hà Nội, 1986, tr. 174). 

Các nhân tố bên ngoài và các nhân tố bên trong 
chẳng những ảnh hưởng đến những cái chúng ta nói 
mà còn ảnh hưởng cả đến việc chúng ta giải thích như 
thế nào. Hãy đọc đoạn văn sau đây của Nguyễn Quang 
Thân: 

“Anh gọi chị là bà làm chị kiêu hãnh, sau đó là chị 
làm chị ấm lòng uà cuối cùng là em làm chị sung sướng. 
Cuộc cách mạng uề xưng hô ấy chỉ diễn ra trong uòng 
1ã phút. Phút thứ 16 thì anh nói đã thuê hai hecta rừng 
thông chiêu nay để không ai được lai uãng qua. Phút 
thứ 17 thì lưng chị đã lấm đây cát uà sau đó chị bắt 
đầu cuộc hành trừnh uào thiên đường lần đầu tiên trong đời" 
(Vũ điệu của cái bô, Văn nghệ số 423 ngày 26.10.1991). 


98 


Lời tâm sự của nhà văn Nguyễn Công Hoan cũng 
là một mình chứng: 

*.. oà nhất là khi nghe thấy Bác gọi tôi bằng chú 
uà xưng bằng mình thì rõ ràng tôi thấy như không phải 
tôi đang ngồi trước một nhà chính trì lớn, một bậc khai 
quốc. Có cái gì thật là dễ dãi, là quen thuộc, là hấp dẫn, 
là thân mật của tình cha con.” 

(Tuyển tập. Nxb Văn học Hà Nội, 1984). 

Giáo sư Tạ Quang Bửu, người đặt nền móng cho 
các ngành kĩ thuật quân sự, khoa học và giáo dục Việt 
Nam đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng những 
quân nhân và các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế 
về một trí tuệ uyên bác, về một tấm lòng toàn tâm vì 
đân vì nước. Ngay trong lĩnh vực giao tiếp xã hội, ông 
cũng rất lịch lãm. Hồi làm Bộ trưởng Bộ Đại học và 
Trung học chuyên nghiệp, theo thói quen, nếu không 
bân đi họp ở ngoài Bộ, trước khi làm việc bao giờ ông 
cũng đi một vòng tới các Vụ để gặp gõ, trò chuyện với 
các nhân viên. Ông thường gọi những người đối thoại 
bằng “ông” và xưng “mình” một cách thân mật. Nhưng 
khi có công việc hoặc có người ngoài, ông đều gọi nhân 
viên dưới quyền bằng “đồng chí”. Trong kháng chiến 
chống Pháp. khi ông làm Thứ trưởng rồi Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng. thường ngày ông và các sĩ quan binh lính 
dưới quyền sống trong quan hệ rất gần gũi. thân tình. 


99 


Ấy thế nhưng trong bối cảnh giao tiếp nào đó, ông cũng 
nhắc riêng với mọi người, không được gia đình chủ 
nghĩa, mà cần thưa gửi cho đúng nghi thức. 

Trong giao tiếp ngôn ngữ, nhiều trường hợp các 
phát ngên được đánh giá là khiếm nhà, thiếu thận 
trọng, suông sẽ, hoặc tế nhị, sâu sắc, lịch thiệp, uu... 
Như vậy, sự giải thích đã vượt quá điều người nói có ý 
định truyền đạt. Thừa nhận tác động của những đánh 
giá như thế có nghĩa là thừa nhận cới được thông báo 
nhiêu hơn cái được nói. Để nghiên cứu những tác động 
đó người ta thường dùng khái niệm lịch sự (politeness) 
mà chúng tôi sẽ trình bày tiếp sau đây. 


5.2. Thế nào là lịch sự ? 


Lịch sự là một nhân tố quan trọng trong giao tiếp 
xã hội. Nó có tác động chi phối không những đối với quá 
trình giao tiếp mà cả đối với kết quả giao tiếp. Nhiều 
người nghiên cứu ngữ dụng học coi lịch sự như một 
nguyên tắc giao tiếp bên cạnh nguyên tắc hợp tác 
(cooperative principle) trong hội thoại và gọi là nguyên 
tắc lịch sự (principle of politeness)... 

Trước hết, người ta có thể coi lịch sự như một 
chuẩn mực xã hội. Các nhà văn hoá thuộc nhiều dân 
tộc khác nhau đã quan niệm lịch sự là hành vì xã hội có 
lễ độ hay là phép xã giao trong phạm vì văn hoá. 


100 


lính gia. yêu trẻ, chuộng khách... là những nét 
đẹp trong truyền thống văn hoá Việt Nam. Trẻ con 
ngay từ đầu đã được dạy dỗ theo những chuẩn mực xã 
hội. Nào là: 

- Gọi dạ bdo uâng 

- Khi đem hỏi 

Khi uề em chào 
Miệng cm chúm chứn 
Mẹ có yêu không nào. 

Hay: 

- Khôn ngoan đá đúp người ngoòi 
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. 

Lớn lên, trẻ lại được giáo dục phải nói năng sao cho 
phù hợp với vị thế xã hội và hoàn cảnh giao tiếp của 
mình. Trong tiếng Việt xưa có những từ khác nhau 
dùng để thưa gửi với những đối tượng khác nhau. Đối 
với vua phải dùng từ âu, đối với chúa phải dùng từ 
động, đối với thầy phải dùng từ ứrinh. Đấy chính là 
chuẩn mực xã hội phải tuân theo. 

Khi muốn cầu khiến người khác, trong phát 
ngôn phải có thêm từ xửn, từ mời (chẳng hạn xin anh 
tha thứ cho tôi, mời anh dùng trà...) v.v... Khi chào, 
để tăng thêm lòng tôn kính người trên, thì thêm từ ạ 
(chào cụ q). 

Chuẩn mực xã hội trong giao tiếp không chỉ thể 
hiện ở lời mà còn thể hiện ở giọng, ở điệu. 


101 


Chim khôn kêu tiếng rdnh rang 

Người khôn tiếng nói dịu dàng dễ nghe 
Người Việt Nam thường khuyên nhau: 
Lời nói chẳng mất tiên mua 

Lựa lời mà nói cho uừa lòng nhau 

Bởi một lẽ đơn giản là nếu vi phạm chuẩn mực xã 

hội trong giao tiếp sẽ chuốc lấy hậu quả chăng lành: 
Nhất ngôn phát xuất 
Tứ mã nan truy 
(Một lời đã trót nói ra 
Dẫu là bốn ngựa khó mà đuổi theo) 

Người ta cũng có thể quan niệm lịch sự là những 
nguyên tắc chung trong tương tác xã hội của mỗi nền 
văn hoá. Những nguyên tắc đó có thể bao gồm sự tế nhị, 
sự khoan dung, sự khiêm tốn, sự cảm thông đối uới 
người bhác. 

Trong những hoàn cảnh giao tiếp nào đó, người ta 
không tiện nói thẳng mà phải nói bóng gió, xa xôi: 

Bây giờ mận mới hỏi đào 
Vườn hông có lối ai uào hay chưa. 

Tránh gọi tên trực tiếp của sự vật, hiện tượng cũng 
là một cách nói tế nhị:, 

Bác Dương thôi đã thôi rồi. 


Nước mây man móúc ngậm ngùi lòng ta. 


102 


Câu tục ngữ nói Sơn Tây chết cây Hà Nội cũng là 
để thể hiện hiện tượng nói bóng gió xa xôi này. 

Trong giao tiếp, người phương Tây thường nói thẳng 
vào để, người Việt Nam lại quen nói có đầu có đuôi, 
nhiều khi còn nói 0òng 0o tưm quốc hoặc nói lửng lơ con 
cd Dàng: 

Người bhôn ăn nói nửa chừng 
Để cho người dại nửa mừng nửa lo 

Người Việt Nam nói riêng và người phương Đông 
nói chung, trong giao tiếp thường theo phương châm đĩ 
hoà 0¿ quý, tránh cọ xát lẫn nhau, cố tạo ra sự hòa đồng 
giữa mọi người: 

- Chẳng được miếng thịt miếng xôi 
Cũng được lời nói cho nguôi tấm lòng 
- Kim uàng gi nỡ uốn câu 

Người khôn di nở nói nhau nặng lời. 

Khi chính kiến hoàn toàn khác nhau người ta vẫn 
cố tìm những nét khả thủ trong suy nghĩ của đối 
phương, tránh phủ định sạch trơn, gây mâu thuẫn căng 
thẳng. Đó chính là nguyên tắc cảm thông với người 
khác trong giao tiếp. 

Nhún nhường và khiêm tốn cũng là một nguyên 
tắc giao tiếp của người Việt và nhiều dân tộc khác. Các 
cụ thường khuyên: 


103 


Một câu nhịn là chín câu lành 

Trong quan hệ vợ chồng: 

Chồng giận thì uợ bớt lời 
Chồng giận, uợ giận thì dùi nó quăng 

Không ít người vẫn thường hay tự tâng bốc mình 
trước mặt người khác. Như thế là trái với nguyên tắc 
giao tiếp truyền thống của phương Đông. Lão tử có một 
câu rất hay: 

Bất tự biến cố mình 

Bất tự thị cố chương 

Bất tự phạt cố hữu công 

Bất tự căng cố trưởng. 

(Không xem mình là sáng nên sáng 

Không cho mình là phải nên chói 

Không cho mình có công, nên có công 

Không khoe mình nên đứng đầu) 

Trong giao tiếp, các tham thoại nói chung đều biết 
_những chuẩn mực và những nguyên tắc như thế tôn tại 
trong xã hội. 

Tuy nhiên, trong giao tiếp còn có một kiếu lịch sự 
nữa được thực hiện. Để miêu tả kiểu lịch sự này cần 
biết khái niệm ¿hể diện (face). Thể diện là hình ảnh bản 
thân trước công chúng của một cá nhân, nó liên quan 
đến ý thức xã hội uà tình cảm mà mỗi cú nhân có 0à 
mong muốn người khác tri nhận. Trong giao tiếp, phép 


104 


lịch sự có thể được định nghĩa là phương tiện được dùng 
để thể hiện hiểu biết về thể diện của người khác. Như 
thê, phép lịch sự thực hiện trong các tình huống có 
khoảng cách xã hội và có sự thân hữu. Khi có khoảng 
cách xã hội thì người ta thể hiện sự hiểu biết về thể 
diện của người khác bằng cách sử dụng những từ ngữ 
tôn trọng, chiều lòng. Khi có sự thân hữu thì người ta 
thể hiện bằng việc dùng các từ ngữ có tính thân tình, có 
tình đồng chí và đoàn kết. Chẳng hạn, một sinh viên 
hỏi thầy giáo thì nói: 

Thưa thầy, em muốn hỏi thầy một câu được không qạ? 

Nhưng với bạn thì lại nói: 

Này, có ranh không? 

Như vậy. sẽ có những kiểu lịch sự khác nhau liên 
quan và được đánh dấu về mặt ngôn ngữ với những tiền 
ước về khoảng cách xã hội tương đối và sự gắn bó. Các 
tham thoại trong giao tiếp phải xác định khoảng cách 
xã hội tương đối giữa họ và nhu cầu thể diện của họ. 

Trong giao tiếp hàng ngày người ta cư xử y như 
mong muốn của họ về nhu cầu thể diện sẽ được tôn 
trọng. Nếu một người nói cái gì đó có biểu hiện đe dọa 
sự mong đợi của người khác về mặt thể diện thì đó là 
hònh động đe dọa thể điện (face threatening act). Nếu 
người nói nói thế nào đó để làm giảm khả năng đe dọa 
thể diện thì hành động đó gọi là hành động giữ thể diện 
(face saving act). Chẳng hạn: Trong phòng trọ, mấy 
sinh viên mở nhạc ầm ï làm ông bà chủ không ngủ 
được. Ông chủ quát: 


105 


- Này mấy thằng quỷ, có tắt ngay những âm 

thanh khủng khiếp đó không?. 

Đó là hành động đe dọa thể diện. Một lần khác 
sinh viên cũng mở nhạc to như thế vào ban đêm nhưng 
bà chủ ôn tồn nói: 

- Các cậu tắt nhạc đi được không bởi uì đêm đã 
khuya rồi uà mọi người cần phải đi ngủ. 

Đó là hành động giữ thể diện. 

Chúng ta mong mỗi cá nhân sẽ cố gắng tôn trọng 
thể diện của người khác nên có nhiều cách để thể hiện 
hành động giữ thể diện. 

Trước hết cần phân biệt £hể điện âm tính (negative 
face) và thể diện dương tính (positive face). Thể diện 
âm tính của một người là nhu cầu được độc lập, được tự 
do hành động và không bị người khác áp đặt. Thể diện 
dương tính của một người là nhu cầu được người khác 
chấp nhận, thậm chí được người khác yêu mến đối xử 
như người cùng nhóm. 

Nói cách khác, thể diện âm tính là nhu cầu được độc 
lập còn thể diện dương tính là nhu cầu được quan hệ. 

Như vậy, một hành động giữ thể diện hướng vào 
thể diện âm tính của một người sẽ phải thể hiện sự tôn 
trọng, nhấn mạnh tầm quan trọng của thời gian và 
quan hệ của người khác, thậm chí bao gồm cả việc xin 
lỗi về sự áp đặt hoặc làm gián đoạn. Cái đó được gọi là 
phép lịch sự âm tính. Một hành động giữ thê diện 
hướng vào thể diện dương tính của một người khác sẽ 


106 


phải thể hiện tình đoàn kết. nhấn mạnh nguyện vọng 
chung, mục dích chung của hai người. Cái đó được gọi 
là phép lịch sự dương tính. 


5.3. Chiến lược giao tiếp 


Chiến lược là phương châm và kế hoạch có tính 
toàn cục trong lĩnh vực hoạt động nào đó. Người ta 
thường nói đến chiến lược cách mạng, chiến lược quân 
sự, chiến lược ngoại giao 0.0... và hiện nay người ta còn 
nói đến chiên lược giao tiếp nữa. 

Chiến lược giao tiếp là phương châm và các biện 
pháp sử dụng các hành vi ngôn ngữ trong giao tiếp 
nhằm giữ thể điện và tránh đe dọa thể diện của người 
tham gia giao tiếp. 

Trong tác phẩm “Nửa chừng xuân”, nhà văn Khái 
Hưng đã miêu tả sự cân nhắc của bà án trong việc lựa chọn 
từ xưng hô để mở đầu cuộc giao tiếp với Mai như sau: 

“Bà án ngâm nghĩ muốn hỏi chuyện Mai nhưng 
chẳng biết xưng hô như thế nào, gọi là bà tham hay bè 
huyện thì ngượng mồm uà sợ Huy cười mà gọt là cô thì 
cúng bất tiện”. 

Như thế, chọn cách xưng hô nào là phụ thuộc vào 
chiến lược giao tiếp. Nhiều người khi nói dùng một 
chiến lược áp đặt buộc người nghe vào một khung quan 
hệ nhất định. Những cách gọi thay ngôi, chẳng hạn gọi 
em trai là chú, gọi em gái là cô; khi con cái trưởng 


107 


thành bố mẹ gọi con cái là anh, chị; khi một người có 
con, người ta dùng tên riêng của con để gọi chứ không 
dùng tên riêng của người ấy nữa... đều là chiến lược 
giao tiếp trong văn hóa Việt Nam. 

Để hiểu rõ hơn về chiến lược giao tiếp hãy lấy một 
sự kiện nói năng đơn giản và hình dung những giải 
thích khác nhau liên quan đến những khả năng sử 
dụng ngôn ngữ khác nhau trong sự kiện đó. Chẳng hạn, 
anh hoặc chị lên lớp nghe giảng, mở vở để ghi bài, 
nhưng phát hiện ra anh không có gì để viết. Anh nghĩ 
rằng người ngồi cạnh anh có thể giúp. Sự lựa chọn thứ 
nhất của anh là nói hay không nói cái gì đó. Tất nhiên 
anh có thể lục lọi trong các túi, tìm rất kĩ trong túi áo 
hay túi sách mà không nói lời nào với ý định mập mờ 
rằng vấn đề của anh sẽ được người khác nhận biết. 

A: (Nhìn vào túi) 

B: (Giơ bút ra) Đây, dùng ởi. 

Nhiều người, nhất là phụ nữ, dường như thích 
người khác biết nhu cầu của mình mà không biểu hiện 
bằng lời. Khi nhu cầu đó được biết đến thì rõ ràng cái 
được thông báo lớn hơn cái được nói. 

Ngay khi anh ta quyết định nói cái gì đó thì anh: ta 
vẫn có thể quyết định lựa chọn cách nói thẳng hay nói 
uòng. Chẳng hạn, sau khi lục túi sách, anh không yêu 
cầu cái gì cả mà chỉ nói rằng: 


- Chết, quên bút rồi. 


108 


Hoặc: 

- Không biết cái bút ở đâu nhỉ? 

Những câu như vậy không trực tiếp hướng vào 
người khác, người khác có thể hành động như thể 
không nghe thấy. Trong miêu tả thông thường chúng 
được gọi là đời gợi ý. Lời gợi ý có thể thành công hay 
không thành công. Khi thành công (có người cho mượn 
búÐ) thì rõ ràng cái được thông báo lớn hơn cái được nói. 

Lời gợi ý có thể hướng vào một người nghe cụ thể, 
nhưng không trực tiếp nêu yêu cầu của mình: 

Ngàn ơi, cậu còn cái bút nào nữa không? 

Đó là cách yêu cầu gián tiếp. Khi người nghe cho 
mượn bút thì nội dung thông báo của câu này cũng lớn 
hơn cái được nói. Ngược lại với những câu có tính chất 
gợi ý, anh có thể nói thẳng: 

Cho tôi mượn cúi bút 

Đây là lời yêu cầu trực tiếp. 

Lựa chọn cách nói thẳng hay cách nói uòng là tùy 
thuộc vào fình huống giao tiếp và truyền thông uăn hóa 
của cộng đồng. Người Anh thiên về lịch sự âm tính”, 
nên thường chọn cách nói vòng, tức là cách yêu cầu 


® Về khái niệm lịch sự đương tính và lịch sự âm tính, 
xin xem bài Mgười khôn ai nỡ nói nhau nặng lời, tạp chí Kiến 
thức ngày nay, số 351. 


109 


gián tiếp. Chẳng hạn, họ thường chọn cách nói Could 
you pass me the book? (anh có thể đưa cho tôi cuốn sách 
được không?) hơn là câu Pass me the book! (đưa cho tôi 
cuốn sách). Người Việt lại thiên về lịch sự dương tính 
nên ưa cách nói thẳng hơn. Nói thẳng thể hiện sự tin 
cậy, tình thân hữu, còn cách nói vòng, gián tiếp có thể 
được hiểu là khách sáo, thiếu tin cậy. Người Việt Nam 
với lòng hiếu khách, nhiệt tình mời mọc khách những 
thứ “cây nhà lá vườn”, cả những thứ mà khách không 
quen, không dám ăn. Trong bối cảnh văn hóa như vậy, 
lời nói thẳng có tính áp đặt như: 

- Tiết canh đấy, ngon lắm, anh ăn đu 
sẽ được coi là hiếu khách, chân tình; còn nếu nói: 

- Anh có ăn tiết canh không? 
là không hiếu khách, không nhiệt tình. 

Tuy nhiên, người Việt Nam không phải không biết 
nói vòng. Trong những tình huống giao tiếp mà hành vi 
yêu cầu có tính áp đặt cao, gây tổn hại cho người nghe, 
người Việt vẫn dùng lối nói gián tiếp và coi đó là lịch sự. 

Nói chung, cách nói thẳng liên quan với những sự 
kiện nói năng mà người nói nhận thấy mình có quyền 
với người khác và có thể kiểm tra hành vi của người 
khác bằng lời, còn trong giao tiếp hàng ngày giữa 
những người bình đẳng, cách nói thẳng có thể biểu hiện 
sự đe doạ thể diện của người khác và nói chung cần có 
phương sách làm dịu bớt sự xúc phạm người nghe. 


110 


Tránh hành động đe dọa thể diện được thể hiện 
bằng hành động giữ thể diện. Hành động giữ thể diện 
dùng chiên lược lịch sự dương tính và chiến lược lịch sự 
âm tính. 

Chiến lược lịch sự dương tính cần phải chú ý đến 
mục đích chung, đến tình thân hữu, vì thế có thể coi 
chiến lược lịch sự dương tính là chiến lược đoàn kết. 
Các hình thức lịch sự đương tính nhấn mạnh sự gần 
gùi giữa người nói và người nghe. 

Từ xưng hô là một phương tiện thể hiện lịch sự 
đương tính. Nếu nói trống không: Cho mượn cái bút sẽ 
là không lịch sự. Nhưng nếu nói: Anh ơi cho em mượn 
cái bút, sẽ lịch sự hơn. Để xưng hô, người ta có thể dùng 
các đại từ nhân xưng, tên riêng, các từ chỉ quan hệ họ 
hàng uà các từ chỉ chức tước, địa oị. Tuỳ thuộc vào 
quan hệ giữa người nói và người nghe mà người ta lựa 
chọn từ xưng hô cho thích hợp. Trong quan hệ bình 
đẳng. dùng tên riêng để xưng hô sẽ tạo ra không khí 
thân mật: Ngàn ơi, cho tớ mượn cát bút. Trong quan hệ 
không bình đẳng, chẳng hạn người dưới nói với người 
trên, không thể hô gọi chỉ bằng tên riêng. Nếu dùng các 
từ chỉ chức vụ thì tuy bảo đảm sự lễ độ nhưng không 
thân mật: Thưa giáo sư, giáo sử cho em mượn cói bút q. 
Để tạo không khí thân hữu giữa người nói và người 
nghe, người Việt Nam thường dùng các từ chỉ quan hệ 
họ hàng để xưng hô: Bác ơi, cho cháu mượn cái bút; Chú 
Œ, cho cháu mượn cúi bút; Chị ơi, cho em mượn cúi bút. 


111 


Lựa chọn các u¿ từ thích hợp cũng là một cách tạo 
sự gắn bó giữa người nói và người nghe. Nếu nói: Yêu 
cầu anh cho tôi mượn cái bút sẽ là không lịch sự, nhưng 
nếu nói: Xin anh cho em mượn cái bút; Anh làm ơn cho 
em mượn cát bút 0.u... sẽ tạo sự gắn bó giữa người nói 
và người nghe. 

. Các tiểu từ tình thái (chẳng hạn: nào, nhé...) cũng là 
một phương tiện thể hiện lịch sự dương tính. Chẳng hạn: 
Cho tớ mượn cái bút nào; Cho em mượn cát bút nhé. 

Trong các phương tiện lịch sự dương tính còn có 
những thành phần bổ trợ thể hiện mục đích chung, sự 
thân thiện của người nói với người nghe: 

- Này Ngùn ơi, mọi uiệc tốt đẹp cả chứ? Cậu ghỉ 
được nhiêu chưa? Cho tớ mượn cái bút! 

Có khi phần bổ trợ chứa đựng những thông tin về 
cá nhân người nói cho thân mật: 

- Này Ngàn ơi, tớ rất uui nếu cậu cho tớ mượn cát bút. 

Chiến lược lịch sự âm tính đòi hỏi phải nói hay làm 
một cái gì đó để tỏ ra anh không muốn can thiệp vào 
quyền tự do hành động và quyền không bị áp đặt của 
người khác. Ví dụ: 

- Xin lỗi đã làm phiên anh, nhưng anh có thể cho 
tôi mượn cái bút được không? Tôi để quên cái bút ở nhà 
mất rồi. 


112 


Chiến lược lịch sự âm tính thể hiện ở những hình 
thức xin lỗi. viện lí do, trao cho người nghe quyền lựa 
chọn của mình (có thể cho mượn hoặc không). Trong hội 
thoại. ta còn gặp chiến lược lịch sự âm tính ở cách nói 
ngập ngừng, lưỡng lự: 

- Tôi có thể hỏi anh là... là... nếu anh thừa bút... 
anh... có thể cho mượn... 

Khuynh hướng dùng hình thức lịch sự âm tính 
nhấn mạnh quyền tự do của người nghe, có thể được coi 
là chiến lược tôn trọng. Đó có thể là chiến lược tôn trọng 
của cä nhóm hoặc chỉ là sự lựa chọn trong tình huống 
đặc biệt. Chiến lược lịch sự âm tính bao gồm cả những 
hình thức nói vô nhân xưng như: 

Ở đây không hút thuốc. 

Cách biểu hiện này hướng vào cả người nói lẫn 
người nghe. Vì thể điện của người nghe có nguy cơ bị đe 
doa khi bản thân việc yêu cầu làm cái gì đó làm liên luy 
đến người nghe. Nguy cơ lón nhất là đặt người nghe vào 
tình thế khó xử. Để tránh nguy eơ này, người nói không 
nêu ngay ra yêu cầu - một hành động có nguy cơ tiềm 
tàng - mà tạo ra lời ướm trước. Ví dụ: 


A: Anh có bận uiệc không? ướm thử 


B: Không. tiến triển 
A: Đi xem phim nhé. yêu cầu 
B: Ừ, chấp nhận 


113 


Lợi thế của câu ướm thử là nó có thể được nêu ra cả 
khi có sự trả lời tích cực lẫn khi trả lời tiêu cực. Ví dụ: 

A: Anh có bận không? ướm thử 

B: Vâng, em xin lỗi. không tiến triển 

Câu trả lời Vâng, em xin lỗi khiến cho A tránh đặt 
_ ra một yêu cầu không thích hợp vào lúc đó. Đó là một 
câu trả lời cho câu ướm trước, đồng thời chúng ta cũng 
có thể giải thích từ xin ¿ỗi không chỉ là lời xin lỗi vì bận 
rộn mà còn là lời xin lỗi về việc không thể trả lời cho cái 
yêu cầu được đoán trước. 


114 


TIỀN ĐỀ VÀ KÉC THEO 


6.1. Nghĩa hiển ngôn và nghĩa hàm ẩn 


Trong giao tiếp, người nói nhận thấy có những 
thông tin mà người nghe đã biết. Vì coi đó là những 
thông tin đã biết nên nói chung, những thông tin như 
thế không được nói ra và do đó sẽ là một phần của cái 
được thông báo mà không nói. Khi lĩnh hội ý nghĩa của 
các câu nói, người nghe hiểu rằng, ngoài nghĩa hiển 
ngôn (explicit meaning), tức là cái ý nghĩa mà họ có thể 
rút ra được từ nghĩa nguyên văn (nghĩa đen và cả nghĩa 
bóng) của các từ ngữ có mặt trong câu và từ những mối 
quan hệ cú pháp giữa các từ ấy, còn có những ý nghĩa 
vô hình, không có sẵn trong ý nghĩa nguyên văn của từ 
ngữ và trong những mối quan hệ cú pháp của câu, 
nhưng vẫn thấu đến người nghe qua một sự suy luận. 
Đó là nghĩa hàm ẩn (implicit meaning) của câu. Các 


115 


thuật ngữ /iên đề (presupposition) và kéo £heo (entailment) 
được sử dụng để miêu tả hai diện khác nhau của loại 
thông tin này. 

Tiền đề là một điều gì mà người nói col là đã có 
trước khi nói câu đó. Người nói, chứ không phải câu, có 
các tiền đề. 

Kéo theo là những điều rút ra theo logic từ những 
cái được khẳng định trong phát ngôn. Câu, chứ không 
phải người nói có sự kéo theo. 

Muốn giao tiếp thành công, người ta phải hiểu đầy 
đủ cả nghĩa hiển ngôn lẫn nghĩa hàm ẩn của các câu 
nói. Không hiểu nghĩa hàm ẩn của một câu nói là chưa 
thật sự hiểu câu nói đó và đó là nguyên nhân dẫn đến 
hiện tượng ông nói gò bà nói 0t. Vì thế, nghiên cứu 
nghĩa hàm ẩn phải là một nội dung quan trọng trong 
ngữ nghĩa học và ngữ dụng học. 


6.2. Tiền đề 
`... 6.2.1. Định nghĩa 
Hãy phân tích câu: 
Anh của Trò My đã mua ba chiếc xe máy. 
Khi nói câu này, người nói phải có những tiền đề là 
(a) có một người gọt là Trà My, (b) cô ta có một người 


® Thuật ngữ presupposition được nhiêu người dịch ra 
tiếng Việt là tiền giả định, nhưng theo thiển nghĩ của chúng 
tôi, có lẽ dịch là tiền đề sát nghĩa hơn. 


116 


anh 0à anh tfqa có nhiều tiền. Tất cả những tiền đề đó là 
thuộc người nói và trong thực tế, tất cả đều có thể sai. 
Nếu chấp nhận câu trên là đúng thì phải chấp nhận 
những tiền đề của nó là đúng. Như vậy, có thể định 
nghĩa tiến để là những mệnh đề (proposition) mà tính 
chân thực của chúng được dùng làm bảo đâm cho phát 
ngôn của ngôn bản, những mệnh đề mà thiếu chúng thì 
phát ngôn không thể được coi là có giá trị. 


6.2.2. Đặc điểm của tiền đề 

Nói chung, đặc điểm của tiền để là không bị thay 
đổi do sự phủ định, tức là tiền đề của một nhận định sẽ 
giữ nguyên (tức là vẫn đúng) ngay cả khi nhận định đó 
bị phủ định. Thí dụ: 

Vợ anh Tùng rất đảm đang. 

Khi nói câu này, người nói phải tin là Có một người 
tên Tùng và anh ta đã có uợ. Khi chuyển câu trên sang 
đạng phủ định: 

Vợanh Tùng không đảm đang. 
thì chỉ cái nhận định trong câu bị phủ định còn các tiền 
đều không bị phủ định. 

Tiền để trong câu: “Mọi người đều biết GS Hà 
Minh Đức là chủ nhiệm hoa Báo”.Là GS Hà Minh Đức 
là chủ nhiệm khoa Báo. Khi chuyển câu trên sang dạng 
phủ định thì cái tiền để đó vẫn giữ nguyên: 


117 


Mọi người đều không biết GS Hà Minh Đức là chủ 
nhiệm bhoa Báo. 

Khi tôi hỏi Ngàn: 

Người yêu của Huyền đẹp trai nhỉ? 

Tôi phải biết có một người con gái tên Huyền và tôi 
tin cô ấy đã có người yêu. Nếu Ngàn trả lời bằng một 
câu phủ định: 

Người yêu của Huyền đâu có đẹp trai. 
thì Ngàn chỉ phủ định cái nhận định đẹp trai thôi, chứ 
không phủ định tiền đề về sự tổn tại của cô gái tên 
Huyền và sự kiện cô ta đã có người yêu. 


6.2.3. Các kiểu tiền đề 

Khi phân tích những điều người nói coi là đúng 
được họ thể hiện như thế nào thì thấy tiền đề có liên 
quan đến việc sử dụng một số lớn các từ, cú đoạn và cấu 
trúc nào đó. Người ta coi những hình thức ngôn ngữ ấy 
là những chỉ tố của những tiền đề tiềm tàng (indicators of 
potential presuppositions). Căn cứ vào những chỉ tố 
này, George Yule đã phân ra những loại tiền đề sau đây: 

g) Tiên đề tôn tại (existential presupposition) 

Tiền đề tôn tại là tiền đề thể hiện trong những cấu 
trúc sở hữu và những danh ngữ xác định. Trong những 
thí dụ dẫn ở trên, các cấu trúc anh của Trà My, uợ của 


118 


Tùng, người yêu của Huyền là những cấu trúc sở hữu. 
Vì thế tiền đề ở những câu ấy là tiền đề tồn tại. Khi sử 
dụng những danh ngữ xác định như: Ông chủ nhiệm 
già, cô nhân uiên trẻ, người thiếu phụ dựa bên cửa sổ 
v.v... người nói cũng cam kết sự tồn tại của những thực 
thể được gọi tên. Thí dụ: 

Người thiếu phụ dựa bên cửa sổ mở màng nhìn 
ông chủ nhiệm già. 

Cô nhân uiên trẻ khúc khích cười. 

b) Tiền đề thực hữu (factive presupposition) 

Tiền đề thực hữu thể hiện trong câu: Mọi người 
đêu biết giáo sư Hà Minh Đức là chủ nhiệm khoa Báo. 
Ở đây vị từ biết xuất hiện trong cấu trúc ai đó biết 
rằng q với q là tiền để. Cái thông tin làm tiển đề theo 
sau vị từ biế? có thể được coi là có thật. Một số các vị từ 
khác như: nhận thấy, hiểu ra, uỡ lẽ ra, giác ngộ, tiếc, thú 
thật v.v... cũng có tiền đề thực hữu. Thí dụ: 

Tôi mới uỡ lẽ ra là em giận tôi. 

(em giận tôi là có thật) 

Rất tiếc là anh đã đến muộn. 

(anh đến muộn là có thật) 

Tôi biết hết mọi điều bí một 

Trong sách uở uà thiên nhiên, trời đất... 
Tiếc là tôi không biết một tí g. 


119 


Về chính tôi - cái điều nên biết nhất. 
(Omar Khayma) 
Ngàn không nhận thấy Huyền đang bận sao! 
(Huyền đang bận là có thật) 
c) Tiền đề phi thực (non - factive presupposition) 
Tiền đề phi thực là tiền đề được xác nhận không 
phải là có thực. Thí dụ: 
Anh tưởng giêng nước sâu, anh nốt sợi dây dài. 
Ai ngờ giếng nước cạn anh tiếc hoài sợi dây. 
Vị từ £ưởng được dùng với tiền đề là điều tiếp theo 
nó là không có thật (giếng nước sâu là không thực). 
Ngỡ là phu quý phụ 0uinh 
Ai ngờ một phút tan tành thịt xương 
Vị từ ngỡ là cũng được dùng với tiền đề là điều tiếp 
theo nó là không có thật. Nhưng trong cả hai thí dụ 
trên, từ ngờ đều được dùng với tiền đề thực hữu: giếng 
nước cạn là thật, tan thành thịt xương là thật. 
Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ 
Râu Bác dài, tóc Bác bạc phơ 
Vị từ mơ trong câu trên cũng được dùng với tiền đề 
phi thực: gặp Bác Hồ là điều không có thật. 
d) Tiên đề phản thực (counter-factual presupposition) 


thể hiện ở những cấu trúc có từ nếu như: 


120 


Vốt mọi cái ở đời mà 0ĩnh cứu, bền lâu 
Thì chẳng đến lượt anh được sinh trên trái đất. 
(Omar Khayma) 

Neóu anh là bạn tôi, anh sẽ giúp tôi. 

Những điều được coi là tiển để trong những cấu 
trúc trên chăng những không có thực mà còn đối lập với 
diều có thực. Tại thời điểm phát ngôn. rõ ràng tôi 
không phải là bạn anh. cũng như mọi sự ở đời không 
ngừng biến đổi. Đó mới là sự thật. 

e)_ Tiền đề kết cấu (structural presupposition). 

Tiền để kết cấu thể hiện ở những câu như: 

Bao giờ anh đi? 

Anh đã mua quyển sách này ở đâu? 

Trong câu hỏi có từ hỏi về thời gian và địa điểm 
như trên, cái thông tin đi kèm từ để hỏi được coi là sự 
thật. Người nói có thể dùng cấu trúc như thế để coi cái 
thông tin ấy là tiền đề và do đó được người nghe chấp 
nhận là thật. 

Công an thường hay hỏi tội phạm kiểu như: 

Mày đã giấu số uàng lấy ở hiệu uàng Kim Sinh ở đâu? 
hoặc 

Mày đã mua những gì uới số tiền đã ăn cắp được? 

Với người nói. việc người nghe cướp vàng ở hiệu 


Kim Sinh hay ăn cắp tiền là sự thực không cần bàn cãi, 


121 


người nói dường như chỉ hỏi xem số vàng ấy ở đâu. số 
tiền đó dùng để mua thứ gì thôi. Nếu người nghe chấp 
nhận những câu hỏi loại đó là hợp lí thì mặc nhiên đã 
thừa nhận tội trộm cắp của mình. 

Muốn biết Đặng Hương có người yêu chưa, có thể hỏi: 

Hương hay giận người yêu lắm phải không? 

Nếu trả lời không, em có người yêu đâu mà giận, 
Hương đã phủ nhận cái tiền đề trong câu hỏi, coi câu 
hỏi là không hợp lí. Nếu trả lời Không, em có hay giận 
đâu thì Hương đã thừa nhận mình có người yêu. Và 
người hỏi chỉ cần có thế. 

8Ø) Tiên đề từ uựng (lexical presupposition). 

Trong tiền đề từ vựng, việc dùng một hình thức với 
ý nghĩa nào đó được người ta giải thích một cách ước 
định như là có một tiền đề là một ý nghĩa khác cũng 
được hiểu. Thí dụ: 

Chị Thuận nay đã làm mẹ. 

Trong câu trên, qua từ mẹ, người nói chỉ muốn 
thông báo cho người nghe rằng chị Thuận đã có con. Đó 
là ý nghĩa đã xác định của từ mẹ. Nhưng chỉ phụ nữ 
mới đẻ con, nên mặc nhiên người nghe phải hiểu mẹ 
phải là phụ nữ. 

Như trên đã nói, đặc điểm của tiền đề là không bị 
thay đổi do sự phủ định. Khi nói: “Huyền chưa hề làm mẹ”. 


122 


thì chí ý eó con bị phủ định, chứ không phú định Huyền 
là phụ nữ. 

Từ điện tiếng Việt của Hoàng Phê giải thích phụ 
nữ là người lớn thuộc nữ giới. Như vậy nghĩa của phụ 
nữ gồm hai phần. 

- Người lớn. 

- Nử giới. 

Trong câu: “Trà My nay đã là phụ nữ” người nói 
muốn thông báo, Trà My đã !ớn chứ Trà My thuộc nữ 
giới thì đã là lẽ đương nhiên (tiền đề). Trong câu phủ 
định: *Em còn bé lắm, em chưa là phụ nữ đâu” chỉ ý đã 
lớn bị phủ định, còn tiền đề nữ giới vẫn giữ nguyên. 

Những từ £hôi, bắt đầu, lại, mãi... dưới đây đều có 
tiền đề từ vựng: 


Phát ngôn Tiền đề 
Tôi £hôi hút thuốc rồi. Tôi đã hút thuốc. 
Sinh viên bốt đầu phàn Trước đó, họ không phàn 
nàn về vấn đề chỗ ở. nàn. 
Nó lại cười. Trước đó. nó đã cười. 


Biết rồi. khổ lắm, nói mới. Trước đó đã nói nhiều. 


Để phát hiện các tiền để từ vựng, ta có thể căn cứ 
vào cách định nghĩa trong từ điển. 


123 


Chẳng hạn. Hoàng Phê định nghĩa từ mở là "làm 
cho hoặc ở trong trạng thái không bị đóng kín mà trong 
- ngoài, bên này - bên kia thông được với nhau”. Tiên đề 
của từ mở là trạng thái bị đóng kín của cái cần mở. Rõ 
ràng, khi nói: 

Ngàn mở cửa ra cho thoáng. 
thì cái cửa phải ở trạng thái đóng. 


6.3. Kéo theo 


Như trên đã nói, kéo theo (entailment) là những 
điều rút ra theo logic từ những cái được khẳng định 
trong phát ngôn. Ví dụ: 

Giáng Hương đã thi đỗ uào ba trường đại học. 

Câu này có thể có những kéo theo sau: 

g) Ai đó đã thi đỗ uào ba trường đại học. 

b)_ Giáng Hương đã làm gì đó.uới ba trường đại học. 

c)_ Giáng Hương đã thị đỗ uào một số trường đại học. 

d) Cái gì đó đã xdy ra. 

Khi phát ngôn Giáng Hương đã thí đỗ uào ba 
trường đại học, người nói nhất định đã cam kết tính 
chân thực của rất nhiều kéo theo cơ bản, mà một số đã 
được nêu ở trên. Tuy nhiên, trong bất cứ trường hợp 
nào phát ngôn Giáng Hương đã thị đô uào ba trường 
đại học, bằng trọng âm, người nói sẽ chỉ ra kéo theo nào 
được coi là nổi bật hơn, quan trọng hơn những kéo theo 
khác đối với cái nghĩa định giải thích. Chăng hạn, khi 


124 


nhấn giọng vào Giáng Hương thì điều được kháng định 
chính là eø œ đó đã thị đỗ vào ba trường đại học. Khi 
nhấn giọng vào ba thì người nói muốn chỉ ra rằng kéo 
theo nói bật và do đó điều khẳng định chính của kéo 
theo đó là Giáng Hương đã thi đỗ vào zmột số trường đại 
học. Trọng âm có chức năng đánh dấu diều khẳng định 
chính của người nói khi tạo ra một phát ngôn. Như thế, 
nó cho phép người nói lưu ý người nghe cái gì là tiêu 
điểm của thông điệp và cái gì được khăng định. Ngoài 
trọng âm, trong tiếng Việt người ta còn dùng các trợ từ 
đề đánh đấu kéo theo nổi bật và điều khẳng định chính 
của người nói. Ví dụ: 

Chính Giáng Hương đã thị đỗ uào ba trường đại học. 

Trợ từ chính đã chỉ ra điều khẳng định chủ yếu 
của người nói và kéo theo nổi bật trong câu là a¿ đó đã 
thì đỗ vào ba trường đại học. Còn trong: 

Giáng Hương đã thị đồ uào những ba trường đại học. 
thì từ những lại đánh dấu điều khẳng định chính của 
người nói và kéo theo nổi bật của câu là Giáng Hương 
đã thì đỗ vào một số trường đại học. 

Câu: 

Không phải em thị đồ uào ba trường đại học. 
cũng có kéo theo nổi bật là có øi đó đã thi đỗ vào ba 
trường đại học. Kéo theo này đã được dùng làm hiểu 
biết chung nhằm phủ nhận trách nhiệm cá nhân trong 
việc thi đỗ. Cách nói trên được sử dụng để quy điều kéo 
theo cho người nghe mà không nói ra lời (chẳng hạn, 


125 


khi người nghe nghĩ rằng Giáng Hương đã thi đỗ ba 
trường đại học). 

Kéo theo có vị thế mạnh hơn fiền đề. Sức mạnh của 
kéo theo có thể được dùng để xoá bỏ tiền để tổn tại. 
Như trên đã phân tích, những danh ngữ xác định kiểu 
như con ma cò rồng có tiền đề là sự tồn tại của thực thể 
được gọi tên maứ cà rồng. Ví dụ: Ma cà rồng đến bắt nó. 

Nhưng trong câu: 

Ma cò rồng không tôn tại. 
có kéo theo là không có ma cò rồng. Kéo theo này đã xoá 
bỏ tiền đề có ma cà rồng do danh ngữ mơ cò rồng đem lại. 

Các kiểu tiền đề đã miêu tả ở trên là những tiền đề 
tiềm tàng, chúng chỉ trở thành những tiền đề thực sự 
khi người nói có ý định coi chúng là tiền đề trong phát 
ngôn. Cấu trúc sở hữu như öức ¿hư của nó có tiền đề 
tiểm tàng là nó có một bức thư. Nhưng trong câu: 

Nó lục tìm bức thư của nó hay cát gì đó. 
thì rõ ràng người nói không cam kết tiền đề nó có bức 
thư là thực. 

Điều này cũng chứng tỏ rằng tự thân các từ, cú 
đoạn và câu không hề có tiền để mà chỉ người nói có 
tiền đề mà thôi. 


126 


ỉ. 


NGUYÊN TẮC HỢP TÁC 
VÀ HÀM Ý HỘI THOẠI 


7.1. Nguyên tắc hợp tác 


Như ta biết, người nói luôn luôn muốn truyền đạt 
nhiều hơn cái được nói. Bao giờ cũng có những điều mà 
người ta thấy không cần phải nói ra, những điều không 
tiện nói ra. không thể nói thắng. Hơn nữa, không phải 
tất cả những gì người ta muốn biểu đạt đều có thể nói 
ra được cả. Nhận thức của con người phong phú và 
phức tạp. Làm cho người khác hiểu được đầy đủ và 
chính xác nhận thức của mình không phải là chuyện 
dễ. Trong tác phẩm Bứú¿ kí triết học V.I. Lênin viết: 
“Viết một cách thông minh có nghĩa là giả định người 
đọc cũng thông minh, là không nói hết, là để người đọc tự 


127 


nói với mình những quan hệ, những điều kiện, những 
giới hạn - chỉ với những quan hệ, những điều kiện, 
những giới hạn này thì một câu mới có giá trị và có ý 
nghĩa” (34, 71). Vấn đề là phải giải thích làm thế nào 
để người nghe lĩnh hội được ý của người nói. P. Grice 
tin rằng phải có một cơ chế chi phối việc sáng tạo và 
lĩnh hội những phát ngôn ấy. Đó là cái được gọi là 
nguyên tắc hợp tác (cooperative prineiple). Nguyên tắc 
này được ông phát biểu như sau: 

Hãy làm cho phần đóng góp của anh đáp ứng đòi 
hỏi ở giai đoạn mà nó xuất hiện phù hợp uới yêu cầu 
hoặc phương hướng của cuộc thoại mà anh đã chấp 
nhận tham gia. 

Ông đã tách nguyên tắc này thành bốn phương 
châm nhỏ như sau: 

7.1.1. Phương châm về chất: 

Hãy cố gắng làm cho phần đóng góp của anh là 
đúng, đặc biệt là: 

a. Đừng nói điều gì mà anh tin là sai. 

b. Đừng nói điều gì mà anh tin là thiếu bằng 

chứng. 

7.1.2. Phương châm về lượng: 

a. Hãy làm cho phần đóng góp của anh có lượng 


tin đúng như đòi hỏi của mục đích cuộc thoại. 


128 


b. Đừng làm cho lượng tin của anh lón hơn yêu 

cầu mà nó đòi hỏi. 

7.1.3. Phương chaảm về sự thích hợp: 

Hãy làm cho đóng góp của anh thích hợp với cuộc 
thoại, tức là hãy nói vào để. 

7.1.4. Phương chám về cách thức: 

Hãy nói cho để hiểu và đặc biệt là: 

a._ Tránh nói tối nghĩa: 

b._ Tránh nói mập mờ: 

e Ngắn gọn; 

d. Có trật tự; 

Những phương châm trên là những tiền ước không 
nó! ra lời của chúng ta trong cuộc thoại. Trong giao tiếp 
bình thường, những phương châm này được mọi người 
thừa nhận nên người nói ít khi chú ý đến. Tuy nhiên, có 
những loại diễn ngôn nhất định mà người nói đã 
dùng để lưu ý là họ sẽ gặp nguy hiểm nếu không triệt 
để tôn trọng nguyên tắc hợp tác. Đó chính là những 
lời rào đón. 

7.9. Những lời rào đón trong giao tiếp 

Sức mạnh điều chỉnh của nguyên tắc hợp tác mạnh 
đến mức khi người nói cảm thấy có thể vi phạm nguyên 
tác nào đó thì nó dùng một số lời rào đón để chỉ ra sự vi 


129 


phạm có thể có ấy. Những lời rào đón này giống như 
những bằng chứng cho phép nó vi phạm một nguyên 
tắc nào đó. Chúng cũng là những tín hiệu đối với người 
nghe để người nghe có thể hạn chế cách giải thích của 
mình. Việc dùng những lời rào đón này chứng tỏ các 
nguyên tắc hợp tác có tác động mạnh mẽ như thế nào 
đối với hội thoại. 

Khi một người nhận thấy mối nguy hiểm của sự vi 
phạm nguyên tắc về chất, tức là thông tin đưa ra có thể 
chưa chính xác, thiếu bằng chứng, anh ta luôn luôn hạn 
chế phán đoán của mình bằng cách nói: Nếu tôi không 
lâm thì...; Tôi không nhớ rõ, nhưng...; Tôi không biết rõ 
cái gì đã xảy ra, nhưng...; Theo như tôi biết thì,...; Tôi 
không dám chắc, nhưng... Ví dụ: 

Nếu tôi không lầm thì chị Hương đã lấy chồng từ 
năm ngoái. 

Tôi không nhó rõ, nhưng chúng ta đã gặp nhau rồi 
thì phỏi. 

Tôi không biết rõ cái gì đã xủy ra, nhưng mặt chị 
Cẩm Vân thì có bầm tím thật. 

Theo như tôi biết thì uợ chông họ chẳng bao giờ 
nặng lời uới nhau. 

Tôi không dám chắc, nhưng thấy cô cậu có uẻ mê 
nhau lắm. 


130 


Khi người nói không có chứng cớ rõ ràng về cái mà 
anh tá nói thì người nói tỏ rõ rằng đấy chỉ là những 
thông tin thứ cấp bằng cách dùng: Tôi được kế lại...; 
Nuhe đồn...; Tôi nghe nói là...; Người ta nói là... Những 
cách nói như: Hình như...; Có lẽ...; Tôi đoán là...; Phần 
núo... v.v... cũng có chức năng hạn chế giá trị chân thực 
của những điều nói tiếp theo: 

Tôi nghe nói anh sắp làm tổng biên tập phải 
không? 

- — Nghe đồn sắp tới nhà nước sẽ bổ nhiệm chức 

giao sử phút không? 

- Tôi đoán là hai đứa đang giận nhau. 

Hình như giáo sư Ð chưa được tặng giai thưởng 
Hồ Chí Minh đợt này. 

Nếu khêng thể thông tin đầy đủ (vi phạm nguyên 
tắc về lượng) thì người ta có thể quy sự bất lực cho một 
số sức mạnh bên ngoài và nói: 

Tôi không được phép tiết lộ..., Thiên cơ bất khỏủ 
lộ...; Đó là bí mật quốc gia. 

Khi một người nói nhiều thông tin hơn yêu cầu họ 
cũng sử dụng những giải thích để chứng tỏ sự vi phạm 
nguyên tắc về lượng là hợp pháp. Chẳng hạn, họ có thể 
nói thêm: Như các anh đa biết,...; Tôi không muôn làm 
phiên anh uới những chỉ tiết uụn uặt, nhưng...; Nói nữa 
thì mọi người lại bảo “biết rồi, khổ lắm, nói mãÙ, 


181 


nhưng...; Tóm lại là... Trong thực tế, có nhiều người đã 
hai ba lần “Tóm lại là...” thế mà vẫn tràng giang đại 
hải. Như vậy họ đã lạm dụng lời rào đón, khiến nó mất 
hiệu lực. 

Khi một người vi phạm nguyên tắc về lượng anh ta 
vẫn có thể chữa sai lầm bằng cách nói: 

Xin lỗi, tôi đã nói dông dài... 

Khi một người có cái gì để nói nhưng biết chủ đề 
không hoàn toàn phù hợp, anh ta có thể dùng một số 
chiến lược để chuyển hội thoại sang hướng khác mà 
không vi phạm nguyên tắc về tính thích hợp. Anh ta có 
thể nói: 

- - Tôi không biết điều này có quan trọng không, 

nhưng... 

- Tôi muốn nói thêm là... 

- — Trở lại uấn đề mà chúng ta quan tâm... 

Khi một người cố ý vi phạm nguyên tắc về cách 
thức, anh ta có thể dừng giữa chừng và nói: Tôi xin mở 
ngoặc đơn là...; Khi cần kéo dài thời gian, anh ta thường 
nói: Xin chờ một phút, tôi đưng cố gắng suy nghĩ xem... 

Tất cả những lưu ý cho phép vi phạm nguyên tắc 
chứng tỏ rằng nguyên tắc hợp tác có một số thực tế tâm 
lí. Nếu không phải là một nguyên tắc có căn cứ thì sẽ 
không cần cung cấp những bằng chứng về sự vi phạm 
đó. Những thí dụ về những lời rào đón ở trên đã chỉ ra 
rằng người nói không chỉ biết những nguyên tắc hợp tác 


132 


mà còn cố gàng tuần theo những nguyên tắc đó. Những 
lời rào đón còn thể hiện rằng người nói quan tâm đến 
việc người nghe đánh giá họ là có hợp tác hội thoại hay 
không. 

Trong giao tiếp, ngoài nguyên tắc hợp tác, còn có 
nguyên tác lịch sự”. Để tránh đe doa thể diện của 
người nghe. người ta cũng dùng những lời rào đón. 
Chàng hạn: 

Nói khi 0ô phép, anh đến muộn là sai rồi. 

Nói chị bỏ ngoài tai, anh nhà chị cục tính lắm. 

Những lời rào đón nói khứ uô phép, nói bỏ ngoài tai, 
thể hiện rằng điều tôi sắp nói là tế nhị, lẽ ra không nên 
nói thắng, nhưng vì chân tình nên tôi vẫn nói, mong 
anh (ehj) thông cảm. Những lời rào đón này có giá trị 
như một lời xin lỗi trước, tạo sự thân hữu giữa người 
nói và người nghe. Những cách hỏi như: 

Tôi hỏi thật, anh có đánh cô ấy bhông? 
thì Ti hỏi thật cùng là một lời rào đón, bổ sung thêm 
thông tin về người nói, tạo sự thân hữu giữa người nói 
và người nghe, tránh xúc phạm người nghe. 


®? Xem: Nguyễn Thiện Giáp, Người khôn ai nỡ nói nhau 
năng lời, Kiến thức ngày nay, số 3ỗ1, 5/2000. 


133 


7.3. Hàm ý hội thoại 


Điều cơ bản được thừa nhận trong hội thoại là 
người ta phải tôn trọng nguyên tắc hợp tác. Nhưng 
người nói không phải lúc nào cũng tuân theo nguyên 
tắc hợp tác mà trong thực tế thường vi phạm chúng. Dù 
người nói tuân thủ hay vi phạm nguyên tắc ấy thì nó đã 
tạo ra một số hàm ý, một loại ý nghĩa bên ngoài không 
chứa trong phát ngôn. 

Ví dụ:  A: Con muốn bố mua quần bò uà áo thun. 

B: Bố đã mua cái quần bò này. 

Sau khi nghe B trả lời, A phải thừa nhận B có tỉnh 
thần hợp tác và không phải không biết nguyên tắc về 
lượng. Nhưng B không nhắc đến áo thun. Nếu B đã 
mua áo thun thì nó đã nói rồi. B có chủ ý là A phải suy 
luận: Cái không được nhắc đến là cái chưa mua. Như 
vậy, B đã truyền đạt được nhiều hơn cái mà nó nói nhờ 
hàm ý hội thoại (conversational implicature). Rõ ràng 
người nói truyền đạt ý nghĩa qua hàm ý và người nghe 
nhận thức cái ý nghĩa được truyền đạt đó qua suy luận 
(inference). Có thể hiểu hàm ý chính là những gì người 
nghe phải tự mình suy ra qua phát ngôn để hiểu đúng 
và đầy đủ ý nghĩa của phát ngôn đó. Như ta biết, nhận 
thức của con người bao giờ cũng xuất phát từ những 
kinh nghiệm đã có, rồi bằng cách suy luận, liên tưởng 
mà rút ra những hiểu biết mới. Hoạt động này của tư 
duy được gọi là suy luận. 


134 


Một số nhà ngôn ngữ học phân biệt hàm ý hội thoại 
tông quát (generalized conversational implicature) và 
bàm ý hội thoại đặc thù (particularized conversatlonal 


impl]icature). 


7.3.1. Hàm ý hôi thoại tổng quát: 

Là hàm ý hội thoại có thể suy luận mà không đòi 
hỏi một trì thức nền nào. Thí dụ đã nêu ở trên là thuộc 
loại như vậy. Một thí dụ khác: 

A: Ngàn báo thầy Đức uà thầy Hà đi họp chưa? 

B: Em báo cho thầy Đức rồi. 

Theo nguyên tắc về chất, nếu tôi nói fôi có 3 con 
hàm ý là tôi chỉ có 3, không hơn. Khác với logic, khi có 4 
con mà nói có 3 con thì vẫn đúng bởi vì mệnh đề /ô¿ có 4 
con là đúng thì mệnh đề /ô¿ có 1 con, tôi có 2 con, tôi có 
ở con đều đúng. Chỉ mệnh đề đôi không có con hoặc tôi 
có 5 con trở lên mới là sai. Một ví dụ khác: 

A: Hôm qua tôi đã nhìn thấy anh Long hôn một 
phụ nữ ngoài phố. 

B: Thật à? Thế uợ anh ấy có biết không? 

A: Tất nhiên là chỉ ấy biết. Vì chị ấy chính là người 
phụ nữ mà anh ta đã hôn. 

Hàm ý ở câu đầu chính là ở một người phụ nữ được 
diễn đạt theo lối không xác định. Nếu người nói đúng 


135 


sự thật, tức là nhiều thông tin đặc trưng cho cô ta thì 
phải nói uợ anh Long và như thế không còn hàm ý nữa. 

Một thí dụ khác: Viên phó thuyền trưởng của một 
tàu viễn dương nọ có thói nát rượu. Một hôm ông 
thuyền trưởng phải ghi vào nhật kí của tàu: ôm nay 
phó thuyền trưởng lại say rượu. Hôm sau, đến phiên 
trực của mình, viên phó thuyền trưởng đọc thấy câu 
này trong nhật kí của tàu, giận lắm, liền viết vào trang 
kia: Hôm nay thuyền trưởng không say rượu. (Dẫn theo 
Cao Xuân Hạo, 1998). 

Không cần một tri thức nền nào cũng có thể suy ra 
hàm ý của câu Hôm nay thuyền trưởng không say rượu 
là những hôm khác thuyền trưởng say rượu, trong khi 
thuyền trưởng không hề uống rượu bao giờ. Cội nguồn 
hàm ý của câu này nằm ở từ hôm nay. Chính từ hôm 
nay đã hạn chế phạm vi hiệu lực của thuyền trưởng 
không say rượu. 

Một số hàm ý hội thoại tổng quát được truyền đạt 
trên cơ sở một thang giá trị. Trong tiếng Việt có một số 
từ chỉ thang giá trị như: 

Tất cả, hầu hết, phần lớn, nhiều, một số, ít, hiếm. 

Luôn luôn, thường thường, thỉnh thoảng, đôi khi. 

Khi tạo một phát ngôn, người nói chọn một từ 
trong thang độ, từ ấy sẽ truyền đạt được nhiều hơn 
trong bối cảnh đó. Ví dụ: 


136 


Chỉ Huyền đã hoàn thành một số chuyên đẻ 
can thiết. 
Chọn từ một số hàm ý không phải tất cả, không 
nhiều. không phải hầu hết. 
Anh Tùng thỉnh thoang cũng đi haraobe. 


Chọn từ (hứnh thoảng hàm ý không luôn luôn, 
không thường xuyên. 

Theo nguyên tác về cách thức, các sự kiện thường 
dược nói theo thứ tự thời gian diễn ra của chúng. Như 
the, A đứnh B oà B đanh A sẽ có hàm ý khác với B 
đánh A uà A đánh B. 


7.3.2. Hàm ý hội thoại đặc thù: 

Khác với hàm ý hội thoại tổng quát là những hàm 
ý không cần có những trì thức riêng của bất cứ ngữ 
cảnh đặc biệt nào, hàm ý hội thoại đặc thù là những 
hàm ý phải được suy luận ra trên cơ sở những hiểu biết 
trong bối cảnh cụ thể. Ví dụ: Phát ngôn Bao Công có bộ 
mặt sắt là sai theo nghĩa đen vì không ai eó bộ mặt 
bằng sắt cá. Nhưng người nghe vẫn thấy người nói có 
tình thần hợp tác và hiểu rằng nó muốn nói một cái gì 
đó khác với nghĩa đen. Người nghe có thể rút ra rằng có 
Jẽ người nói muốn nói Bao Công có một số đặc điểm 
giống với đặc điểm của sắt. Nếu có người hỏi một sinh 
viên trong lớp rằng Thu Thủy học có giỏi không? mà 
được trả lời là cô ấy nấu ăn rất ngon thì nguyên tắc về 


137 


sự thích hợp đã bị vi phạm. Nếu người nghe nhận thấy 
người nói vẫn có tỉnh thần hợp tác thì câu trả lời của nó 
vẫn thích hợp theo một nghĩa khác: Cô ấy học không 
Øiỏi. Ca dao Việt Nam có câu: 

Bao giờ trạch đẻ ngọn đa 

Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình 
ai cũng biết trạch đẻ ở dưới nước, còn chim thì đẻ trứng 
vào tổ ở trên cây. Vì thế, người nghe rút ra đây là một 
lời từ chối. 

Trong khẩu ngữ, ta thường nghe câu: 

Mày không có mồm à? 

Thực tế, ai mà chẳng có mồm và mồm là cơ quan 
để nói. Vậy nên, phải hiểu ý của người nói là muốn hỏi 
tại sao im lặng không nói. Một thí dụ khác: 

Cũng giống như nhiều bạo chúa ở thời cổ đại, 
Dionys rất sính làm thơ. Một hôm, ông ta gọi một nhà 
thơ có tiếng vào cung và đọc cho nhà thơ nghe một bài 
vừa mới làm xong mà ông ta lấy làm đắc ý, chờ nghe lời 
tán tụng của nhà thơ, nhưng nhà thơ chỉ nói: Dở quá. 

Dionys nổi giận bèn ra lệnh xích chân nhà thơ đày 
xuống chèo thuyền Galery. 

Mấy tháng sau, Dionys lại làm được một bài thơ 
đắc ý hơn nữa. Sực nhớ đến nhà thơ đang bị đày xuống 
thuyền, ông ta ra lệnh dẫn nhà thơ đến và đọc bài thơ 
mới cho anh ta nghe, rồi hỏi: 


138 


- Sao? Lần này thì anh phải chịu là hay chứ? 

Nhà thơ quay về phía hai tên lính đã áp giải mình 
đến, nói: 

- Hay đưa ta uề chèo thuyền Galery thôi. 

Ai cũng hiểu câu trả lời lạc đề của nhà thơ ngụ ý 
øì. (ân theo Cao Xuân Hạo. 1998). 

Ví dụ khác: Vương An Thạch làm tế tướng của 
Trung Quốc đời nhà Tống. Tô Đông Pha là một nhà thơ 
nôi tiếng cùng thời, nhưng luôn có ý coi thường 
Vương. Một hôm Vương An Thạch mời Tô Đông Pha 
đên nhà chơi và giới thiệu kho sách riêng của mình. 
Đứng trước một kho sách đồ sộ, Vương An Thạch nói 
một câu xanh rờn: 

- Tôi đã học thuộc lòng tất cả các sách trong kho 
này. Chỉ cần ngài đọc bất cứ một câu nào trong bất kì 
một cuốn sách nào tôi cũng có thể đọc ngay câu tiếp 
theo, 

Tô Đông Pha nghĩ bụng: tay này bốc phét thật và 
cố tình chọn một cuốn cũ nát, bụi phủ đầy, nếu Vương 
đã đọc thì cũng phải lâu lắm rồi. Giỏ một trang bất kì, 
ông đc: 

- Như ý quân đâu. 

Không cần nghĩ ngợi. Vương An Thạch nói ngay: 


- _ Ăn thịt mất rồi. 


139 


Vương An Thạch thua cuộc rồi, có al lại ăn thịt 
người yêu đâu, Tô Đông Pha nghĩ vậy. Nhưng thật bất 
ngờ. Khi nhìn vào trang sách thì câu tiếp theo đúng là 
như vậy. Tô Đông Pha thầm phục Vương An Thạch. 
Vương nhân đó giải thích thêm: Đây là chuyện chép 
trong sách Hậu Hán Thư, kể rằng có một người thợ săn 
vào rừng bắt gặp cuộc thoại của hai chị em con hồ li. 
Hai con vật này sống lâu biến thành hai cô gái xinh đẹp 
thường bắt các thư sinh tuấn tú đẹp trai về làm chồng. 
Khi nào không thỏa mãn được dục tình của hai ả nữa 
thì chúng ăn thịt Hôm ấy một con đi kiếm ăn về, 
không thấy người tình đâu, mới diễn ra cuộc thoại như 
vậy. Sau đó hai con đánh nhau và người thợ săn bắn 
chết cả hai con. 

Nếu thông tin được cung cấp nhiều hơn hoặc ít hơn 
yêu cầu mà hội thoại đòi hỏi thì hàm ý cũng nảy sinh. 
Giả sử một chàng trai tự giới thiệu với một cô gái trong 
một cuộc liên hoan: 

Tôi là Minh, sinh uiên Khoa Báo Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 26 tuổi, chưa uợ. 

Cô gái lập tức sẽ nghi ngờ anh ta có ý đồ gì đó. Để 
giới thiệu những thông tin cung cấp nhiều hơn đòi hỏi 
cần có trong hoàn cảnh ấy. Xét về mặt hiển ngôn, 
những câu như: 

Chiến tranh là chiến tranh. 
Đàn bà chỉ là đàn bà. 


140 


Sư thát uán là sự thát. 
hay các câu chào như: 

Em mới đến à? 

Em ngôi chơi nhé! 

Anh đi đâu đấy? 
dường như không có thông tin gì hết: Đàn bà không là 
đàn bà thì còn là cái gì mà còn phải nói thế, cả anh và 
em đều biết rõ em mới đến. còn phải hỏi làm cái gì. Nếu 
người nghe nhận thấy người nói có tỉnh thần hợp tác 
thị phải hiểu theo cách khác. Cách hiểu này phải qua 
một sự suy diễn dựa trên những hiểu biết nhất định: 
Đàn bà có những tính cách, thuộc tính chỉ đàn bà mới 
có: Chiến tranh là không thể tránh khỏi những sự việc 
tàn nhẫn và phi lí. Trong văn hóa Việt Nam, hỏi là để 
chào, để xác lập và sự khẳng định quan hệ giữa người 
nó1 và người nghe. 

Với những câu “khen đểu” như: 

Sướng chủa? 

Đẹp mặt nhí. 

Thật uà uăn chương tuyệt cú. 

Môn đăng hộ đối lắm nhỉ. 
người nói đã cố tình vi phạm nguyên tắc về cách thức 
nên hình thức là khen mà thực chất là chê. Muốn hiểu 
rõ dụng ý chê bai của người nói, người nghe phải có 


141 


những hiểu biết về hoàn cảnh phát ngôn, về ngữ điệu 
và đặc trưng từ ngữ của phát ngôn. 

Ngược lại với khen đểu, trong khẩu ngữ còn có lối 
“chê vờ”: 

Tuy Quất thế mò tởm thật. 

Phải gió cái anh này. 
hay cách nói ngược của phụ nữ: đàn bà nói không là có, 
nói ghét là thương. 

Trong tác phẩm Nửa chừng xuân, Lộc nói dối, 
nhận người khác làm mẹ để xin được cưới Mai khiến 
Huy rất bực mình. Mai biết chuyện, nhưng vì yêu Lộc 
nên cấm Huy không được tiết lộ điều đó. Một lần đi hội 
chùa Bạch Môn, Lộc khen Mai: 

- Trông em như tiên nga. 

Huy cũng nói đùa: 

- Chị ở trong cung quảng xuông đấy! 

Cả ba cùng cười. Huy lại hỏi: 

- Chị có gặp chú cuội không? 

Người Việt Nam ai mà chả biết chuyện nói đối như 
cuội, nhưng nếu không biết sự tích câu chuyện thì 
không hiểu được dụng ý nói kháy của Huy với Lộc, coi 
Lộc là kẻ nói dối như cuội. 

7.3.3. Đặc điểm của hàm ý hội thoại: 

Tất cả những hàm ý hội thoại mà chúng ta nghiên 
cứu đều được đặt vào hội thoại. Người nghe phát ngôn 


142 


đã suy điễn để hiểu và cố găng duy trì giao tiếp. Vì 
những hàm ý đó ià một phần của cái được thông báo 
nhưng không dược nói nên người nói thường thường 
phủ định việc họ có ý định truyền đạt những ý nghĩa 
như thế. Ó. Duerot viết: *Nói một cái gì đó mà không vì 
thế mà nhận trách nhiệm là đã có nói, có nghĩa là có 
thể vừa có được hiệu lực của nói năng, vừa có được sự vô 
can của sự im lặng” (10, tr 12). Ví dụ: Khi sắp nhượng bộ 
trước sự lả lơi của một gã Sở Khanh. người thiếu phụ nói: 

- - Nhưng xin anh giữ thanh danh cho em, đừng 

bóp xép nhé. 

Gã Sở Khanh đáp: 

- — Người quân tử không bao giờ làm như uậy. 

Nhưng chỉ một tuần sau cả thị trấn đã biết chuyện. 
Người thiếu phụ trách: 

- — Sao anh đã nói thế mà lại nuốt lời? 

- — Tôi nói là người quân tử không bao giờ làm như 

Uuậy nhưng tôi không bao giờ nói tôi là người 
quân tử. (Dẫn theo Cao Xuân Hạo, 6) 

Trong công viên, một người đàn ông thấy một thiếu 
phụ ngồi một mình trên ghế với một con chó to ngồi đối 
diện trên đất. Người đàn ông tiến lại gần hỏi: 

- _ Con chó của chị có cắn không? 

Không. 


143 


Người đàn ông tiến lại gần người phụ nữ và bị con 
chó đớp cho một miếng. 

- Ôi, chị bảo là con chó của chị không căn kia 

mà. 

- _ Vâng, chó của tôi không cắn. Nhưng đây bhông 

phải là chó của tôi. 

Một ví dụ khác: 

Một đôi trai gái vào rừng chơi, thấy một bông hoa 
lạ đẹp trên vách núi cheo leo, cô gái muốn chàng trai 
hái cho mình nhưng chỉ nói: 

- _ Anh trông bông hoa đẹp không kỉa? 

Đoán được ý cô gái, chàng trai trèo lên hái bông 
hoa cho cô. Mãn nguyện với bông hoa đẹp, cô gái nói 
thêm: 

- Đấy là anh tự nguyện làm chứ em không đòi hỏi 
đâu nhé. 


144 


CẤU TRÚC THÔNG TIN 


8.1. Cái cho sẵn và cái mới 

Nhiệm vụ của ngôn ngữ học nói chung là phải tìm 
biểu ý nghĩa của các phát ngôn. Có nghiên cứu nghĩa 
của các phát ngôn thì mới có được cái nhìn tổng quát về 
các mặt quan trọng của ngôn ngữ. Trong lời nói hàng 
ngày, lắm khi chúng ta nói ra một điều này nhưng lại 
muốn cho người nghe từ đó hiểu ra một điều khác. Như 
các chương trên đã nói, ngữ dụng học nghiên cứu nghĩa 
với tư cách là cái được thông báo bởi người nói (người 
viết) và là cái được phân tích bởi người nghe, (người 
đọc), nó chú ý phân tích điều mà người nói muốn truyền 
đạt qua phát ngôn của họ hơn là cái mà tự thân các từ 
và các cú đoạn trong phát ngôn đó có thể có. Vì thế, ngữ 


145 


dụng học phải căn cứ vào ý đồ của người nói và hiệu 
quả của lời nói để mà phân tích. 

Bình thường, mỗi câu nói vốn biểu thị một nhận 
định trọn vẹn bao giờ cũng chứa đựng một phần thông 
báo gì mới đối với người nghe trong phạm vi tình huống 
giao tiếp. Như ta biết, ngôn ngữ có khả năng truyền đạt 
thông tin từ ý thức người nói đến ý thức người nghe. 
Cái thông tin ấy được tổ chức trong các câu mà mỗi câu 
gồm các đơn vị ngữ nghĩa tạo nên một hình thể phức 
tạp. Trong cái thông tin ấy, có một bộ phận mà người 
nói cho là mới. Đó là cái thông tin mà lần đầu tiên anh 
ta đưa vào ý thức của người nghe và một bộ phận 
không phải là mới, đó là cái thông tin mà cả người nói 
lẫn người nghe đều đã đoán định được trong lúc phát ra 
câu nói ấy. 

Ví dụ: Chúng ta hãy xem xét những hoàn cảnh mà 
câu sau đây được phát ra: 

Căn phòng này trống trỏi quá! 

Câu này có thể được phát ra trong tình huống mà 
người nói và người nghe cùng nhìn thấy căn phòng. 
Khái niệm về căn phòng có mặt trong ý thức của cả 
người nói và người nghe lúc phát ra câu đó. Người nói 
bổ sung thêm một thông fin mới là căn phòng này trống 
trải, sau khi nhìn căn phòng và thông báo cho người 
nghe cái thông tìn mới đó. 

Ví dụ khác: 


146 


A: Ai ào phòng thể? 

B: Anh Nam uào phòng đấy! 

Cái sự kiện có một người nào đó vào phòng thì cả A 
và l đều biết. A chỉ không rõ ai đã vào phòng mà thôi. 
Do đó, trong phát ngôn Anh Nam uào phòng đấy, Anh 
Nam là thông tìn mới mà B muốn truyền đạt cho A 
biết. 

Như thế, thông tin là một quá trình tương tác giữa 
cái đã biết hoặc có thể dự đoán và cái mới, là cái không 
đoán trước được. Nó khác với khái niệm thông tin trong 
toán học là mức độ không thể dự đoán. Chính sự tác 
động lẫn nhau giữa cái mới và cái không mới đã tạo ra 
thông tin theo cái nghĩa ngôn ngữ học. Halhday đưa ra 
khái niệm đơn vị thông tin và quan niệm đơn vị thông 
tin là một kết cấu được tạo ra từ hai chức năng cái mới 
(the new) và cái eho săn (the given). Ngữ cảnh và văn 
cảnh quy định cấu trúc thông tin của phát ngôn. 

Muốn hiểu cấu trúc thông tin của phát ngôn trước 
hết phải hiểu thế nào là cái cho sốn và cái gì là cái mới. 
Sự khác nhau trong cách thể hiện là ở chỗ người nói 
trình bày thông tin như cái có thể dự đoán được (cái cho 
sẵn) hoặc như cái không dự đoán được (cái mới) đối với 
người nghe. Coi điều gì đó là có thể dự đoán được có thể 
là do đó là điều đã được nói đến trước rồi. Ví dụ: 

A: Thủy uiết gì đấy? 

B: Nó uiết thư. 


147 


Trong văn cảnh trên, Thủy uiết là điều đã được nói 
trong câu hỏi của A, thông tin mới chỉ ở » mà thôi. 

Nhưng trường hợp cái cho sẵn là cái đã được nói 
đến trước rồi không phải là khả năng duy nhất. Cái cho 
sẵn có thể là cái gì đó nằm trong tình huống hoặc cái 
gì đó hoàn toàn không thực tế nhưng là điều người 
nói muốn diễn đạt như là cái cho sẵn vì mục đích tu 
từ. Ví dụ: 

A: Con gái của Hương xinh qué! 

B: Em đã có chồng đâu mà có con! Con chị Trâm 
đấy! 

Phát ngôn Con gái của Hương xinh quá! có tiền đề 
là Hương có con gái. Nhưng đấy là điều không thực tế (đã 
được phủ nhận ở câu sau). Nhưng người nói coi như đó là 
điều có sẵn chỉ bổ sung thêm thông tin xinh quá thôi. 

Tương tự, điều được coi là cái mới, cái không thể dự 
đoán được có thể là cái gì đó chưa được nhắc đến trước 
đấy, nhưng nó cũng có thể là cái bất ngờ, không được 
chờ đợi, cho dù có được nhắc đến từ trước hay không. Có 
nghĩa là đấy phải là cái mà người nói muốn lưu ý người 
nghe. Hãy xem xét đối thoại sau: 

A: Em thử nghĩ xem, anh nói đối hay em nói dõi? 

B: Chính anh là bẻ nói dối! 

Người nói và người nghe đều có trong ý thức của 
nhau, đều không phải là cái gì mới; đồng thời cả hai 


148 


nhân vật đều được hai từ anh và em quy chiếu tới ở câu 
hỏi của A. Nhưng trong câu Chính anh là bẻ nói dối thì 
anh chính là cái mới, cái đối tượng mà B lưu ý. 

Ö một, dạng lí tưởng hoá, mỗi đơn vị thông tin bao 
gồm một yếu tố cho sản kèm một yếu tố mới. Nhưng có 
ha! điểu kiện thoát l¡ khỏi nguyên tắc này. 

Một là, điễn ngôn phải bắt đầu ở đâu đó. Do đó, có 
thể có những đơn vị mở đầu diễn ngôn chỉ bao gồm yếu 
tố mới. Mở đầu truyện Chứ Phèo, Nam Cao viết: Hắn 
Uuữa di uừa chửi. 

Trong tiếng Việt, bến là một đại từ hồi chỉ, thay 
thể cho một danh từ hay danh ngữ đã được nhắc đến, 
cho nên thường đại từ bắn là cái cho sẵn. Ấy thế nhưng, 
với câu mở đầu Hiến uừa đi uừa chửi, người đọc vẫn không 
dự đoán được hắn là ai. Cả câu gồm toàn cái mới. 

Thứ hai là, về bản chất cái cho sẵn là cái được quy 
chiếu - quy chiếu vào cái gì đó đã tổn tại trong ngữ 
cảnh ngôn từ (bằng lời) và phi ngôn từ (tình huống giao 
tiếp, văn hoá) và một trong những cách quy chiếu là 
phép tỉnh lược, tức là một hình thức ngữ pháp trong đó 
những đặc trưng nhất định không được hiện thực hóa 
trong cấu trúc. Trong phóng sự Cơm thầy cơm cô của 
Vũ Trọng Phụng có nhiều đoạn hội thoại hấp dẫn vì sự 
ngắn gọn, súc tích mà vẫn chuyển tải đầy đủ điều cần 
thông báo. Đây là cuộc thoại giữa nhân vật /ứôi và đứa 
bạn của con sen động kinh: 


149 


- _ (nố) Bị điện giật từ bao giờ? 

- _ (chị ấy bị điện giậU) Độ bốn năm tháng nay. 

- - Sơo mày biết (nó bị điện giật từ bốn năm tháng 

nay)? 

- - (Tôi biết vì) Tôi có họ uới chị ấy. 

- _ Thế nó bị điện giật như thế nào? 

- Chị ấy (bị điện giật khi) phơi quần áo trên bao lơn. 

- - Thếnào? 

- — Phơi ngay áo ướt uào cái dây điện trước cửa. 

Những yếu tố cho sẵn đã bị tỉnh lược (những từ 
ngữ được phục hồi trong ngoặc đơn), còn lại hầu hết chỉ 
là những từ ngữ mang thông tin mới. 

Như vậy, xét uê mặt cấu trúc, một đơn uị thông tin 
bao gồm một yếu tố mới cộng uới yếu tố cho sẵn tùy ý. 

Cùng một phát ngôn với cùng một cấu trúc cú pháp 
và cấu trúc từ vựng - ngữ nghĩa, nhưng tùy ý định của 
người nói (người viết) trong những tình huống giao tiếp 
cụ thể mà cấu trúc thông tin của nó khác nhau. Ví dụ: 

Ngày mai Tùng mua bánh cho Huyền. 

Tùy theo tình huống phát ngôn mà cấu trú- thông 
tin của câu trên có thể rất khác nhau. Nếu trước đó là câu 
hỏi Ngày mai anh Tùng làm gì? thì cái mới sẽ là mua 
bánh cho Huyền; Nếu trước đó là câu hỏi Ngày mai anh 
Tùng làm gì cơ? thì cái mới sẽ là mua bánh; Nếu trước đó 
là câu hỏi Bao giờ anh Tùng mua bánh cho Huyền? thì 


150 


cái mới sẽ là ngày mai. Trong những trường hợp trên, 
cấu trúc thông tin đều gồm hai phần cái cho sẵn và cái 
mới. Nhưng trong tình huống sau: 

Anh nói cái gì cơ? 

Ngày mai anh Tùng mua bánh cho Huyền. 

Câu trả lời Ngày mai anh Tùng mua bánh cho 
Huyền chỉ bao gồm cái mới chứ không bao gồm cái cho 
sẵn nữa. 

Lại có những tình huống như: 

- _ Huyền đến đây lúc mấy giờ? 

- Bốn rười! 

Câu trả lời cũng chỉ gồm cái mới, cái cho săn đã bị 
tỉnh lược (nếu trả lời đầy đủ sẽ là: Em đến đây từ lúc 
bốn rưỡi). Mỏ đầu tập Có dại, Tô Hoài viết: “Có tiếng 
guöc bước lạch cạnh ngoời ngõ”. Vì là mở đầu diễn ngôn 
nên cấu trúc thông tin của câu đó cũng chỉ gồm cái mới. 
Cái cho sẵn là toàn bộ tình huống phi lời khi viết câu đó. 

Cái cho sẵn bao gồm tiền đề và điều đã biết trong 
hiển ngôn, còn cái mới bao gồm cái mới trong hiển ngôn 
và cả hàm ý của phát ngôn nữa. 

8.2. Phương pháp thể hiện thông tin cũ và 

thông tin mới 

Mỗi ngôn ngữ có những phương pháp riêng để thể 
hiện thông tin cũ và thông tin mới trên cấu trúc nổi. 


151 


Tiếng Nhật có những từ chuyên dùng để thể hiện thông 
tin cũ và thông tin mới. Đó là ø - thể hiện thông tin 
cũ, và øơ - thể hiện thông tin mới. Ví dụ: 

Trong tiếng Nhật, hai câu sau: 

a. _ Watash1 wa gakusel1 desu. 

b._ Watashi ga gakusel đesu. 
đều có nghĩa là 7ô¡ là học sinh, nhưng hai câu này có 
cấu trúc thông tin hoàn toàn khác nhau. Câu a. có sử 
dụng từ øø để đánh dấu uøfash¿ là thông tin cũ, là cái 
cho sẵn; còn lại gœbusei desu là thông tin mới. Nguyễn 
Việt Thanh đã hình dung tình huống tạo ra câu a. là 
trong một nhóm người đang tham gia giao tiếp, sự có 
mặt của nhân vật ứô¿ cũng như những người khác ở đó 
được tất cả mọi người mặc nhiên công nhận nên được 
coi là tin cũ, cái chính cần thông báo là nghề nghiệp 
của từng người. Do vậy câu uoa£ashi tua gabusei đesu cô 
thể được diễn giải chính xác là Nếu nói uề tôi thì tôi là 
học sinh. Câu này hàm ý so sánh, đối lập với các đối 
tượng khác cùng có mặt lúc đó, chẳng hạn: Køre uua 
bensyusei desu - còn anh bia là tu nghiệp sinh (59, 27). 
Câu b. có sử dụng từ øgø để đánh dấu 1øơfasjhi là thông 
tin mới, là trọng tâm cần thông báo, còn bộ phận đứng 
sau øơ là thông tin cũ, là cái cho sẵn. Câu b. được sử 
dụng trong tình huống có một nhóm người với nhiều 
thành phần nghề nghiệp khác nhau như học sinh, giáo 
viên, bác sĩ... và những người tham gia giao tiếp đều 


152 


biết điều đó. Việc có người muốn biết ai frong số họ là 
học sữuh là điều kiện để tạo ra câu 0afashi ga gabusei 
d¿su với nghĩa chính tôi là học sinh hay nếu từn một 
người có nghề nghiệp là học sinh thì người đó là tôi. 
Câu b. có nghĩa tương đương với câu: - 

ŒaEuset toa tuatfasht desu - Học sinh là tôi. 

Hai từ tea và øa có thể cùng xuất hiện trong một 
phát ngôn dể đánh dấu thông tin cũ và thông tin mới. 
Hai câu: 

a. watashl wa sushi o tabeta1. 

b._ watashi wa sushl ga tabetal. 

Cùng có nghĩa là /ôi muốn ăn sushi, nhưng cấu 
trúc thông tin khác nhau. Câu a. có sắc thái đối lập, tức 
là muốn ăn sushi chứ không muốn uống rượu hay đi 
chơi. Vì thế, toàn bộ s¿sh¿ o fabeta¿ là thông tin mới cần 
thông báo. Câu b. có sắc thái là muốn ăn sưsh¿ chứ 
không phải bất cứ đối tượng nào khác. Trọng tâm thông 
báo nhắm vào đối tượng hành động (susửi). Do đó, chỉ 
sush¡ là thông tìn mới, còn lại toatashi và fabetai đều là 
thông tin cũ, là cái cho sẵn. 

Ở những chuỗi câu mà một đối tượng xuất hiện 
nhiều lần. người ta thường có cách phân bố lại cấu trúc 
thông tin cho bớt đơn điệu. Chẳng hạn, ở câu thứ nhất 
một từ có thể là cứi mới, ở câu thứ hai, từ đó chuyển 
thành cái cho săn, đến câu thứ ba thì từ ấy có thể 
chuyển thành cái cho sẵn ở đạng tĩnh lược. Ví du: 


153 


Haha ga ryor1 o tsukutte Imasu. 

Haha wa mainichi 6 J1 ni okimasu. 

Soshite IO JI goro kaimono n1 1k1masu. 

(Mẹ tôi đang nấu ăn. Mẹ tôi hàng ngày 6 giờ dậy. 
Sau đó khoảng 10 giờ đi chợ.) 

(Dẫn theo Nguyễn Việt Thanh) 

Trong các ngôn ngữ, cấu trúc thông tin được hiện 
thực hóa một cách tự nhiên như sau: 

- - Cái cho sẵn ở trước cái mới. 

- _ Cái mới được đánh dấu bằng cách làm nổi bật. 

Trong tiếng Việt, để thể hiện thông tin cũ và thông 
tin mới người ta thường dùng các phương tiện như: (r@f 
tự từ, trọng âm cường điệu, những dấu hiệu đặc biệt 
trên kí tự, các trợ từ và các kết cấu chuyên dùng. 

Thường thường người nói có xu hướng chọn cái cho 
sẵn, cái cũ làm xuất phát điểm cho sự nhận định và để 
phần có giá trị thông báo thực sự (cái mới) ra sau. Đó là 
một cách tổ chức thông tin thuận tiện và giản dị. Chẳng 
hạn, với ngữ điệu bình thường, cấu trúc thông tin của 
những phát ngôn sau đây được hiện thực hóa một cách 
tự nhiên, tức là cái cho sẵn ở trước cái mới ở sau: 

- - Anh Trương/ đến. 

- - Bức tranh ƒ đẹp quá. 


154 


Nhưng điều đó không phải là quy tắc bắt buộc. 
Trong trường hợp sau đây cái mới được bố trí trước cái 
cho sẵn: 

- Huyền hỏi: - Cai áo đó đẹp nhỉ? 

- - Ngàn trả lời: - Nếu Huyền gợi ý cái đó đẹp thì 

mọi người sẽ thấy cái đó đẹp. 

Trong câu thứ hai, Huyền gợi ý là cái mới còn cái 
đó đẹp là cái cho sẵn. 

Nếu phát ngôn: Gió nổi lên rồi, có cấu trúc thông 
tin tự nhiên là cái cho sẵn ở trước (gió), cái mới ở sau 
(nổi lên rồi) thì khi đảo lại trật tự là: Nổi gió lên rồi, 
theo các nhà nghiên cứu, cả phát ngôn đều là cái mới 
(43, tr. 50). 

Tuy cùng mô hình cấu trúc cú pháp, nhưng những 
phát ngôn sau chỉ gồm cái mới: 

- - Được mùa. 

- - Hết ué. 

- — Vỡ bát rồi. 

Nhưng các phát ngôn sau lại có cái mới ở trước cái 
cho sẵn: 

- - Chạy ƒ cá tao bây giờ. 

- — Rơi / qua dưa hỉa! 

Để trả lời cho câu hỏi A¿ đi đầu? có thể trả lời Công 
nhân đi đầu hoặc Đi đầu là công nhân. Câu trả lời Đi 


155 


đầu là công nhân thuận với trật tự cái cho sẵn ở trước 
cái mới, còn Công nhân đi đầu thì công nhân là cái mới 
lại đứng trước cái cho sẵn. 

Thông thường, cái cho sẵn đứng trước cái mới và vị 
trí không được đánh dấu của tiêu điểm thông tìn ở cuối 
mệnh đề - vì thế, đảo trật tự trong mệnh đề cũng làm 
cho vị trí của cái mới thay đổi. Ví dụ: Đẹp thay mái tóc 
người cha thì Đẹp thay là cái mới, đứng trước; mới tóc 
người cha là cái cho sẵn, đứng sau. Những câu mà bổ 
ngữ được đảo lên trước vị ngữ để nhấn mạnh cũng có 
cấu trúc thông tin không tự nhiên: cái mới đứng trước 
cái cho sẵn. 

Như các ngôn ngữ khác, trong tiếng Việt, cái mới 
cũng thường được đánh dấu bằng cách làm nổi bật. Yếu 
tố được đánh dấu làm nổi bật thường là tiêu điểm thông 
tin “nformation focus) của phát ngôn. Tiêu điểm thông 
tin là một từ hay một ngữ được nêu bật lên trong phần 
thông tin mới của phát ngôn bằng trọng âm cường điệu. 
Khi nói và trên kí tự người ta có thể đánh dấu điểm nổi 
bật đó bằng cách in đậm hoặc gạch dưới. 

Hiện tượng tiêu điểm hoá (focuslisation) có thể diễn 
ra cả trên trục đối vị lẫn trục kết hợp. Trên trục đối vị, 
hiện tượng tiêu điểm hoá được thực hiện bằng biện 
pháp cường điệu (emphasis). Cường điệu là nhấn mạnh 
một yếu tố nào đó trong phát ngôn để đối lập nó với 


156 


những yếu tố khác có thể ở vào vị trí của nó nhưng 
không có mặt trong văn bản. Ví dụ: 

Đây là cà phê. 

Khi nhân mạnh vào cà ph, người nói muốn ngụ ý 
rang không phải là nước chè, soeola hay bất kì thứ nước 
nào có trong ý nghĩ của người nghe. Hoặc: 

Sách là món ăn tỉnh thần không thể thiếu của 
thanh niên. 

Khi nhấn mạnh vào sứch. người nói muốn nêu bật 
từ này lên trên tất cả những thứ cùng là món ăn tỉnh 
thiần của thanh niên. 

Trên trục kết hợp, hiện tượng tiêu điểm hoá được thực 
hiện bằng sự cường điệu tính tương phản (constrative 
emiphasIs). Ví dụ: 

Anh có thể đi nếu anh thích, còn tôi thì không. 

Trong câu trên có sự tương phản giữa anh và tôi, 
hai từ này được nhấn mạnh bằng trọng âm cường điệu. 

Trong tiếng Việt, ngoài trọng âm cường điệu, còn 
có một số từ công cụ cũng có vai trò nhấn mạnh tính 
tươïng phản. Ví dụ: 

- _ Con tôi, đứa thì đi làm, đứa thì đi học. 

- Ai chứ anh Sơn thì giàu binh nghiệm lắm. 

Những danh từ đặt trước £h¡ được nêu lên như 
những vế tương phản với nhau hoặc với một yếu tố 
kh‹áác trong phát ngôn hoặc trong văn cảnh. 


157 


Ví dụ khác: 

Húng mọc, tía tô cũng mọc. 

Danh từ tía tô đứng trước cũng được nêu lên như 
vế tương phản của hứng, do vậy fía tô mang tiêu điểm 
thông tin. 

Như trên đã nói, các yếu tố hồi chỉ và các yếu tố 
trực chỉ trong ngôn ngữ vốn là cái cho sẵn, nghĩa là 
chúng không thể giải thích được trừ phi quy chiếu với 
những điều đã nói trước hoặc quy chiếu với đặc trưng 
nào đó của tình huống. Những yếu tố đó không mang 
tiêu điểm thông tin. Khi chúng mang tiêu điểm thông 
tin, chúng là tương phản. Ví dụ: 

Trà My trực nhật hôm nay. 

Nếu hôm nay mang tiêu điểm thông tin thì nó đã 
được làm nổi bật, tương phản với những ngày khác có 
trong ý nghĩ của người nghe. Tương tự, nếu nói: 

Đặng Hương phải giữ chặt cửa này. 
với tiêu điểm thông tin là này thì cửa này đã được nhấn 
mạnh với ý nghĩa là không phải cửa khác. 

Trong tiếng Việt cũng có những từ đánh dấu phần 
thông tin mới và những từ đánh dấu thông tin cũ của 
phát ngôn. Những trợ từ như: chính, ngay, cả, đến... 
đượẽ dùng để nhấn mạnh vào thông tin mới. Ví dụ: 

- - Chính anh là kẻ nói dõi. 


- Đến báo Nhân dân, ông ta cũng không đọc. 


158 


- — Ngay ca anh cùng không tín em ư? 

Những từ như còn, uề... lại đánh dấu cái cho sẵn, 
tức thông tin cũ. Ví dụ: 

- - Còn cô Trâm thì ở nhà. 

- _ Về uấn đề này thì tôi không rõ lắm 

Những cấu trúc như ehŸ có... là, cũng là hình thức 
báo hiệu thông tìn mới. 

Chỉ có anh là tốt uới em thôi. 

Lí Toàn Thắng cho rằng, kiến trúc bị động được 
dùng để báo hiệu thuật đề (cái mới) và tạo trật tự 
khách quan chủ đề - thuật đề cho câu. Thí dụ để thông 
báo một chuyện gì xảy ra với một người quen biết, nếu 
ta dùng kiến trúc chủ động: 

Bọn côn đồ hành hung anh Nam. 

Thì ở câu này nhân vật anh Nam tuy là cái đã biết 
nhưng lại nằm trong thuật đề. Nếu dùng câu bị động: 
Anh Nam bị bọn côn đồ hành hung thì cấu trúc thông 
tin sẽ tự nhiên: cái cho sẵn đứng trước cái mới [43, 52]. 


8.3. Cấu trúc thông tin và cấu trúc đề - thuyết 


Ngữ pháp truyền thống cho rằng một trong những 
chức năng quan trọng trong cơ chế của câu là thành 
phần chủ ngữ. Cấu trúc chủ ngữ - vị ngữ được coi là 
nòng cốt của câu và chủ ngữ được định nghĩa là cái 
được vị ngữ hoá. 


159 


Ngữ pháp chức năng coi câu như một thông điệp. 
Một thông điệp được cấu tạo bởi hai phần: Đề + Thuyết 
(Theme + Rheme). Đề là cái mà người nói chọn làm 
điểm xuất phát của mình, còn £»„yết là cái phần còn lại 
để phát triển đề (Halliday). Halliday cho rằng có ít 
nhất hai loại để. đơn đề (simple theme) và hợp đề 
(multiple theme). Trong cả đơn đề và hợp đề đều có yếu 
tố chủ đề (topical element). Cấu tạo hợp đề là một cấu 
tạo phức tạp, nó bao gồm yếu tố cấu trúc văn bản 
(textual) và liên nhân (nterpersonal). Ngoài đơn đề và 
hợp đề, ta còn đề chứa mệnh đề (clauses as themes) và 
đề được uị ngữ hóa (predicated theme). Ví dụ: 


on the other maybe on a week day 
hand 


it would be less 3 
crowded 


THUYẾT 


_x TJ “TT 8 — 


Lx beneesae, 
mm 
ĐỀ (vị ngữ hoá) 


160 


THUYẾT 


persuaded him to continue 


THUYẾT 


Ö Việt Nam. Cao Xuân Hạo cũng đã vận dụng 
quan điểm của ngữ pháp chức năng để miêu tả tiếng 
Việt, Trong cuốn Tiếng Việt - sơ thdo ngữ pháp chức 
năng, ông viết: “Cấu trúc đề - thuyết của câu là một 
bình diện logle - ngôn từ (logleo - điseoursive) nghĩa là 
nó thuộc lĩnh vực logic trong chừng mực logic được 
tuyên tính hoá trong ngôn từ và thuộc lĩnh vực ngôn từ 
trong chừng mực nó phản ánh động tác nhận định của 
tư duy” (6, tr 34). “Khi nói một câu người ta đưa ra một 
cái Để, rồi nói một điều gì về cái đề đó hoặc trong 
khuôn khổ của cái đề đó”. “Đề là thành tố trực tiếp của 
câu nêu rõ cái phạm vi ứng dụng của điều được nói 
bằng thành tố thứ hai: phần THUYẾT" (6, tr. 79). 

Trước hết, ông phân biệt ngoạ¿ đề với nội đề. Ngoại 
đề là để đứng ở ngoài cấu trúc cú pháp của câu. không 
có chức năng cú pháp bình thường nào trong câu. Ví dụ: 

Anh Nam ấy à? Tôi uừa gặp ah ấy ở trường xong. 

Về nột đề, tác giả phân biệt khung đề và chú đề. 
“khung đề là phần câu nêu rõ những điều kiện làm 
thành cái khung về cảnh huống thời gian, không gian, 
trong đó điều được nói ở phần Thuyết có hiệu lực” 
(6, 82). Ví dụ: 

a) Mai ƒ tôi đi. 

b). Dẹo này / trời tối. 

c)._ Tám giờ ƒ tôi mới làm uiệc. 

d) Vườn nhà tôi / lá rụng nhiều. 


161 


“Chủ đề là phần câu chỉ các đối tượng được nói 
đến trong phần THUYẾT, các chủ đề của sự nhận 
định” (6, tr 82). Ví dụ: 

a) Con hổấy / dữ lắm. 

b) Đi / là phải. 

c) Cái bút ấy / của tôi. 

d) Cha nòo / con nấy. 

e) Ngon nhất / là cá luộc. 

_ Lấy chồng hay chữ J là tiên. 

Miêu tả ngữ pháp tiếng Việt theo cấu trúc đề - 
thuyết hãy còn mới mẻ. Tuy nhiên, ta có thể thấy rằng, 
giữa cấu trúc thông tin và cấu trúc đề - thuyết có một 
mối quan hệ ngữ nghĩa chặt chẽ. Khi những yếu tố 
khác đều bình thường thì người ta sẽ chọn cới cho sẵn 
làm phần để của câu và định vị tiêu điểm của cái mới ở 
đâu đó trong phần thuyết. Tuy vậy, cấu trúc thông tin 
và cấu trúc đề - thuyết không phải là một. Đề là cái mà 
người nghe đã biết tới hoặc có thể hiểu được. Cấu trúc 
đề - thuyết là cái định hướng tới người nói trong khi đó 
cấu trúc thông tin là cái định hướng tới người nghe. 
Theo Cao Xuân Hạo, trong tiếng Việt, những phương 
tiện hình thức chủ yếu dùng để thể hiện cấu trúc đề 
thuyết là trật tự của từ ngữ, là những tác tử phân giới 
như £hì, là, mà và những yêu tố phụ trợ đánh dấu đề và 
thuyết. Còn những phương tiện đánh dấu cấu trúc 


162 


thông tin chủ yếu là cách phân bố trọng âm cường điệu 
trong câu. Sự khác nhau cơ bản trong cấu trúc đề 
thuyết và cấu trúc thông tin là ở chỗ cấu trúc đề thuyết 
chia câu làm hai phần trong khi đó thông báo mới có 
thế gồm cả câu, một phần bất kỳ (đôi khi là một từ làm 
bỏ ngữ hay định ngữ) hoặc hai phần cách nhau trong 
câu (chẳng hạn như khi trả lời một câu hỏi như “ai 
đánh a†) (sách đã dẫn, trong 61). 

Tuy nhiên, cả cấu trúc thông tin và cấu trúc để 
thuyết đều được người nói lựa chọn. Chính người nói đã 
định ra cả hai cấu trúc, đã xác định cấu trúc này cho 
cấu trúc kia để tạo cho diễn ngôn một kết cấu giao tiếp 
phù hợp với chu cảnh của nó. Tại bất cứ điểm nào của 
quá trình diễn ngôn sẽ phải tạo lập nên một chu cảnh 
phong phú bằng lời hoặc phi lời cho bất cứ cái gì sẽ diễn 
ra tiếp theo. Những lựa chọn của người nói được thực 
hiện tương phản với cái bối cảnh của điều kiện để gạt 
bỏ cái khuôn tổng thể là lấy cái cho sẵn làm đề và lấy 
cái mới làm thuyết. 

Trong bất cứ kịch bản cho sẵn nào hay trong tập 
hợp những điểu kiện ngữ cảnh nào khi sử dụng cấu 
trúc đề thuyết và cấu trúc thông báo, người nói có thể 
khai thác cái tiểm năng mà tình huống xác lập nên để 
tạo ra những hiệu quả tu từ đa dạng bất ngờ. Anh ta có 
thể chơi trò hệ thống. Một kiểu rất thường xuyên của 
trò chơi ngôn ngữ là việc sử dụng hai hệ thống này 


163 


nhằm đạt được những thủ đoạn tương tự. Ví dụ: trong 

Tội ác uà trừng phạt, khi viên dự thẩm Porũni Petrovich 

đến gặp Rodion Raskolnikov ở phòng anh lần cuối cùng, 

ông ta nói dài dòng về những mối nghi ngờ xung quanh 
. anh thợ sơn Mikolka rồi ông đột ngột kết luận: 

*.. Không đâu. Mikolba chẳng dính dáng gì đến 
uụ án này, anh Rodion Raskolnikou ạ, không phải 
Mikolka! 

Sau tất cả những lời đã nói, nghe giống như những 
lời đính chính, mấy câu sơu cùng này thật quá đột ngột. 
Toàn thân Raskolnikou run bắn lên như bị đâm xuyên 
qua người. 

- Thế thì... ai... ai giết? Chùng buột mồm hỏi giọng 
ngắc ngứ. Porfini Petrouieh uụt ngả người ra lưng tựa 
ghế đi uăng, như thể quá binh ngạc uê câu hỏi đó. 

- _Ai giết ư‡ Ông ta nhắc lại, như thể không tin ở tại 
mình nữa, thì chính anh giết chú ai? Rodion Faskoinikou, 
chính anh giết đấy... Ông ta thì thào nói thế...”. 

Ở đây người nói (Porfñini Petrovich) biết rất rõ là 
người nghe (Rodion Raskolnikov) biết ai là người giết 
chị em mụ chủ hiệu cầm đồ. Cho nên câu “hi anh giết 
chứ ai” không có một chút gì mới đối với người nghe, 
Vậy thì câu nói thông báo cái gì? Câu này cùng với toàn 
bộ thái độ, bộ điệu của viên dự thẩm thông báo cho 
Raskolnikov biết chắc rằng ông ta biết chắc mười phần 


164 


cái điều mà chính bản thân Raskolnikov biết: chính 
chàng là thủ phạm. 

Và khi Rodion Raskolnikov hỏi: A¿ g/ế?? dĩ nhiên 
chàng không yêu cầu thông báo một cái gì mà chàng 
chưa biết vì chính chàng đã giết người, mà chỉ muốn 
biết viên dự thẩm có biết là chàng giết không và biết 
chắc tới mức nào. 

Cấu trúc thông tin có thể có những ảnh hưởng 
quan trọng đối với cấu trúc của câu. Nó gây áp lực đối 
với việc lựa chọn cấu trúc đề thuyết của câu. Bình 
thường tiêu điểm thông tin (cái mới) ở cuối mệnh đề. 
Khi cấu trúc thông tin thay đổi kéo theo sự thay đổi của 
cấu trúc đề thuyết. Hãy so sánh: ` 

- Cái mà cô Huyền bé nhỏ ngồi là một chiếc 
ghế thấp. 

-_ Người ngồi trên chiếc ghế thếp là cô Huyền 
bé mhỏ. 

- Cô Huyền bé nhỏ là người ngôi trên chiếc 
ghế thấp. 

-_ Đó là chiếc ghế thấp mò cô Huyền bé nhỏ đã 
ngồi. 

Trong những điều kiện đặc biệt, tiêu điểm thông 
tìn (cái mới) lại được định vị trên phần đề. Ví dụ: 


165 


Nhìn chung, cấu trúc thông tin lệ thuộc rất nhiều 
vào những tình huống bên ngoài của sự việc và bên 
trong ý thức của những người đối thoại. Đây là lĩnh vực 
còn ít được quan tâm nghiên cứu. 


166 


9. 


DIỄN NGÔN VÀ PHÂN TÍCH DIỄN NGÔN 


-Ắ 


9.1. Văn bản và diễn ngôn 


Sự phát triển của ngôn ngữ học hiện đại đã đẩy sự 
phân tích ngữ pháp xa hơn biên giới câu truyền thống. 
Hiện nay nhiều nhà ngôn ngữ học đang khảo sát tỉ mỉ 
quan hệ giữa các câu trong một đoạn văn, một văn bản, 
tức là khảo sát cấu trúc trên câu. Điều này đã dẫn đến 
sự ra đời của ngôn ngữ học uăn bản (text linguitics) hay 
phân tích diễn ngôn (discourse analysis). 

Có nhiều định nghĩa khác nhau về văn bản và diễn 
ngôn. Chẳng hạn: 

- “Văn bản dùng để nói đến các mẫu viết được ghi 
chép như là một chứng cứ các biến cố, hành động hay 
tư tưởng; chẳng hạn như cương lĩnh chính trị, hiến 


167 


chương, vé xe lửa,... hoặc hiểu theo nghĩa văn học để 
chỉ những tác phẩm của những tác giả nào đó” (Peter). 

- “Văn bản là tác phẩm của quá trình sáng tạo lời 
mang tính hoàn chỉnh, được thể hiện dưới dạng tài liệu 
viết, trau chuốt văn chương theo loại hình tài liệu ấy” 
(Galperin). 

- “Văn bản thường là một .phát ngôn, viết hay nói 
của một người nào đó dùng nó như một thông điệp cho 
một loại khán giả, về một chủ đề liên tục nào đó, trong 
một tình huống cụ thể nào đó” (Togely). 

- “Diễn ngôn là một chuỗi nối tiếp của ngôn ngữ 
(đặc biệt là ngôn ngữ nói) lớn hơn một câu, thường cấu 
thành một chỉnh thể có tính mạch lạc, kiểu như một bài 
thuyết giáo, tranh luận, truyện vui hoặc truyện kể 
(Crystal). 

- “Chúng ta sẽ gọi cái khách thể xuyên ngôn ngữ 
học (translinguistique) là diễn ngôn (discourse) - tương 
tự với văn bản (text) do ngôn ngữ học nghiên cứu và 
chúng ta định nghĩa nó (hãy còn sơ bộ) như là một đoạn 
lời nói hữu tận bất kì, tạo thành một thể thống nhất xét 
từ quan điểm nội dung, được truyền đạt cùng với những 
mục đích giao tiếp thứ cấp, và có một tổ chức nội tại 
phù hợp với những mục đích này, vả lại (đoạn lời này) 
gắn bó với những nhân tố văn hóa khác nữa, ngoài 
những nhân tố có quan hệ đến bản thân ngôn ngừ” 
(Barthes - Dẫn theo Diệp Quang Ban). 


168 


2 


(Qua những định nghĩa khác nhau của các nhà 
nghiên cứu, chúng ta có thể thấy là thuật ngữ điển ngôn 
(diseourse) và uốn bản (texU thường được coi là đồng 
nghĩa với nhau để chỉ các sửn phẩm của ngôn ngữ, uiết 
hay nói, dài hay ngắn, tạo nên một tổng thể hợp nhất, 
trong đó, điễn ngôn thường được hiểu là bao hàm văn 
bản, còn văn bản thiên về sản phẩm viết nhiều hơn. 


9.2. Mạch lạc và liên kết 


9.2.1. Mạch lạc 

Cái quyết định để một sản phẩm ngôn ngữ trỏ 
thành một diễn ngôn hay một văn bản chính là mạch 
lạc (coherenee). Nunan đã định nghĩa mạch lạc một 
cách đơn giản như sau: 

“Mạch lạc là tầm rộng mà ở đó diễn ngôn được 
tiếp nhận như là có “mắc vào nhau” chứ không phải 
là một tập hợp câu hoặc phát ngôn không có liên 
quan với nhau”. 

Một diễn ngôn hoặc một văn bản gồm các câu có 
hiên hệ về nghĩa với nhau, cùng hướng vào một chủ đề 
nhất định là một diễn ngôn hoặc một văn bản có mạch 
lạc. Các cầu trong một diễn ngôn hay một văn bản là 
những cấu trúc cú pháp trọn vẹn, nhưng gắn bó với 
nhau, lệ thuộc nhau ở mức độ nhất định về nội dung và 
hình thức. Một số nhà lí luận cho rằng mạch lạc là 
những đặc trưng ngôn ngữ học của một chuỗi câu, làm 
cho chuỗi câu đó gắn bó với nhau thành văn bản chứ 


169 


không phải chỉ là một dãy câu. Có thể nêu ra những 
đặc trưng như: 

- Chúng có những biểu thức hồi chỉ, quy chiếu vào 
những biểu thức trước đó hay không? 

- Chúng có những chủ đề giống nhau hoặc liên 
quan nhau cùng xuất hiện trong văn bản không? 

Thực tế cho thấy có thể tạo ra những chuỗi câu có 
liên kết hồi chỉ nhưng vẫn không có mạch lạc. Thí dụ: 

a) Cắm bơi một mình trong đêm. b) Đêm tối bưng 
không nhìn rõ mặt đường. c) Trên con đường ấy, chiếc 
xe lăn bánh rất êm. d) Khung của xe phía cô gói ngồi 
lông đây bóng trăng. d) Trăng bồng bênh nổi lên qua 
dãy Pú Hồng.  Dãy núi này có ảnh hưởng quyết định 
đến gió mùa đông bắc ở miền Bắc nước ta. g) Nước ta 
bây giờ của ta rồi, cuộc đời bắt đầu hửng sáng. 

(Dẫn theo Trần Ngọc Thêm) 

Lại có những chuỗi câu là văn bản nhưng không có 

liên kết logic về chủ đề. Thí dụ, bài đồng dao, 


Đòn gánh có mấu Ông thây có sách 
Củ ấu có sừng Đào ngạch có dao 
Bánh chưng có lá Thợ rào có búa 


Con cácóuây ——...... 
(Dẫn lại theo Trần Ngọc Thêm) 
Đoạn hội thoại sau đây không có cả các yếu tố hồi 
chỉ lẫn sự thống nhất về đề tài - chủ để. Mới nhìn 


170 


dường như các câu rời rạc nhưng vẫn là một đoạn hội 
thoại có mạch lạc: 


Chồng: Có bhách. (q1) 
Vợ: Em đang tắm. (2) 
Chồng: Không sao. (3) 


Vì thế, vẫn phải giải thích tính mạch lạc theo một 
hướng khác, dựa vào một điều a1 cũng thừa nhận là: Cả 
chuối câu đã được các cá nhân tạo ra, tuân thủ theo 
nguyên tắc hội thoại và do đó, mỗi câu có dụng ý nói tới 
cái gì cần thiết, đúng và thích hợp với việc thực hiện 
một khách thể mà người tạo văn bản và người tiếp 
nhận văn bản cùng quan tâm. Văn bản mạch lạc là văn 
bản ở đó người giải mã có thể cấu trúc lại sơ đồ của 
người nói một cách hợp lí bằng cách suy luận những 
mối liên hệ giữa các câu và những mối liên hệ riêng biệt 
của chúng với những mục đích thứ cấp khác nhau trong 
sơ đồ giải thích, khiến cho sự khó hiểu trở nên dễ hiểu. 
Theo quan điểm này, mạch lạc không phụ thuộc vào 
những đặc trưng liên kết lẫn nhau mà phụ thuộc vào 
quy mô mà người tạo văn bản cố gắng đạt được để cấu 
trúc một sơ đồ hợp lí trong việc tạo ra văn bản. Cấu 
trúc một sơ đồ hợp lí trong việc tạo ra văn bản lại tuỳ 
thuộc vào việc xem xét niỗi câu có phải là sự thể hiện 
của một chân lí, một đóng góp cần thiết và thích hợp 
đối với sơ đồ đó hay không. 


171 


Trở lại đoạn đối thoại giữa hai vợ chồng đã dẫn ở 
trên. Những câu trong đó không có từ nào chứng tỏ 
chúng giống nhau về đề tài; cũng không có những yếu 
tố liên kết hồi chỉ và khứ chỉ, nhưng đoạn đối thoại đó 
vẫn mạch lạc nếu chúng ta tái cấu trúc sơ đồ nói năng 
của họ. Đây là đoạn hội thoại giữa hai vợ chồng khi có 
khách của vợ đến thăm. Ở (1), người chồng không miêu 
tả cái gì cả, vì đó là điều không cần miêu tả với vợ. Khi 
nói “có khách”, người chồng yêu cầu vợ ra tiếp khách 
thôi. Trong câu (2), người vợ cũng không miêu tả hành 
động của mình vì người ta thường không miêu tả cãi 
người ta làm trong nhà tắm. Hành động ngoài lời của 
câu (2) là: a) Từ chối làm theo yêu cầu và b) đề nghị 
chồng tiếp khách thay. Trong câu (3), người chồng chấp 
nhận sự từ chối của vợ, chấp nhận đề nghị của vợ, 
nghĩa là anh sẽ tiếp khách thay. Như vậy, mẩu hội 
thoại tưởng như rời rạc này lại rất gắn kết ở bậc nành 
động ngôn từ. 

Hãy phân tích một thí dụ khác: 

“Đêm đó, trời lại đổ trận mưa rào lớn. Sáng hôm 
sưu, đường làng còn đọng những uũng nước đỏ ngồu. 
Trong cái ao đầu xóm trứng cóc chăng từng dãy dài 
trắng cả bãi cỏ ngâm nước uà các gốc đám cây chút chút. 
Cóc mẹ nghển đầu lên mặt ao, bêu ệc ệc uang ầm”. 

(Hồi ký Tô Hoài, NXB Hội nhà văn, Hà Nội 1987) 


172 


Sau câu thứ nhất. người ta nghĩ ngay đến hậu quả 
của trận mưa rào lớn là gì. Câu thứ hai chỉ ra hậu quả 
đó ø ngay đường làng với những vũng nước đỏ ngầu. Và 
hấu quả của trận mưa rào còn thể hiện ở câu thứ ba: 
trứng cóc nở trong ao. Có trứng cóc thì sự xuất hiện của 
cóc mẹ kêu vang âm ở câu thứ 4 chẳng có gì là lạ. Cả 
bón câu trên gắn với nhau thành một đoạn văn mạch 
lạc. mỗi câu hoàn thành một chức phận riêng trong sơ 
đồ chung của cảnh sau cơn mưa. Với chuỗi câu giả văn 
bán do Trần Ngọc Thêm tạo ra ở trên, chúng ta không 
thể tái cấu trúc sơ đồ nói năng được. Sau câu thứ nhất, 
người ta nghĩ ngay đến điều gì xảy ra khi Cắm bơi một 
mình trong đêm. Nhưng câu thứ hai lại nói về mặt 
đường, không liên quan gì đến nơi Cắm đang bơi. Người 
đọc đang nghĩ tới Cắm thì câu thứ ba lại để cập tới 
chiếc xe, v.v... Tóm lại không câu nào gắn với câu nào, 
người ta không thể hiểu người viết định viết về cái gì. 

9.2.2. Liên kết 

Liên hết (cohesion) là những dấu hiệu hình thức 
chỉ ra các kiểu quan hệ giữa các câu trong diễn ngôn. 

Như trên đã nói, mạch lạc chứ không phải /¿ên. hết 
khiến cho một sản phẩm ngôn ngữ trở thành một văn 
bản, hay một diễn ngôn. Các câu trong một văn bản 
mạch lạc có thể vẫn gắn bó với nhau mà không cần tới 
những dấu hiệu hình thức chỉ ra quan hệ giữa các câu. 


173 


Thí dụ: 


Ở Hò Nội trời rất nóng. Ở Sapa trời rất lạnh. 
Tôi đọc. Em đánh máy. 
Của mở. Nó đi uào. 


Tính mạch lạc của văn bản còn có thể được thực 
hiện bằng những phương tiện liên kết văn bản. 

Có những phương thức liên kết văn bản như sau: 

a) Hồi chỉ uà khứ chỉ. Khi các câu có những sở chỉ 
chung thì sở chỉ của những danh ngữ, động ngữ trong 
một câu hay cả câu có thể được biểu thị bằng những 
yếu tố hổi chỉ (anaphoric) trong các câu kế theo sau 
và bằng các yếu tố khứ chỉ (cataphoric) trong các câu 
đi trước. 


Thí dụ về những yếu tố hồi chỉ: 


174 


Tôi không mở được cửa. Nó đã bị khóa. 

Tôi nhìn Hiếu. Nó không biết nỗi ngạc nhiên 
của tôi (Tô Hoài). 

Dân tộc ta có một lòng yêu nước nồng nòn. Đó 
là một truyền thống quý báu của ta. 

(Hồ Chí Minh) 

Chiêu nay được nghì học. Thế thì ta đi xem 
phím nhé. 

Nó yêu hai người một lúc. Yêu như thế dễ xôi 
hỏng bỏng không lắm. 


Thí dụ về những yếu tố khứ chỉ: 
- Các em hãy nghe đây. Ngày mai các em được 
nghỉ học. 
- - Hà thích yêu đương lãng mạn nhưng Bích lại 
khác. Nó muốn lấy chồng. 
- Có uiệc này muốn bàn uới anh. Anh có thể dạy 
thay tôi buổi học ngày mai không? 
- Em rất ghét chúng. Bọn thằng Kim ấy mài! 
b) Tỉnh lược: Tỉnh lược (ellipsis) là một dạng của 
hồi ckỉ. Đó là hồi chỉ zerô. 
Ví dụ: 
- Em đã đến đây lúc 6 giờ 
- - Không! Sớm hơn (6 gìò). 
Chúng tôi phải ra điểm thôn Tiên Lữ. Nhưng trơi 
tuần thông trói (chúng tôi). 
- Tao không biết (vì sao trái đất quay xung 
quanh mặt trời). 
- Tôi khuyên nó nên làm luận án tiến sĩ. Cuối 
cùng, nó đã đồng ý (làm luận án tiến sĩ). 
© Thay thế 
Thay thế (substitution) là một biện pháp liên kết 
bằng cách thay các từ ngữ này bằng những từ ngữ khác 
có “quan hệ về nghĩa với chúng. Những quan hệ đó có 
thê lệ đồng nghĩa, gần nghĩa, thượng hạ danh, quan hệ 
cụ thì - khái quát. Thí dụ: 


175 


- - Tôi mới được tặng một bó hoa hông. Hoa thật là 

đẹp! 

- — Hoa là thượng danh của hoa hồng. 

- - Nó uừa mới rủa tôi. Nó đối xử uới tôi tệ thế đấy. 

Từ đối xử có nghĩa khái quát hơn từ rỏa. 

J Có nhiều bệnh người ta chưa chữa được, bệnh ết 
chờng hạn. 

Từ bệnh khái quát hơn từ ếí. 

- Họ đang ăn uống ở trên lâu. 

- _ Chúng đánh chén uới nhau thì có. 

Ăn uống và đánh chén đồng nghĩa với nhau. 

- - Nhân dân ta có lòng quý khách. 

- - Nhân dân ta có lòng chuộng khách thì đúng 

hơn. 

Chuộng và quý gần nghĩa với nhau. Vì chuộng 
bhách nên bất cữ ai đến làm khách đều được quý, chứ 
làm sao quý được kẻ thù của mình. 

d) Phép nối 

Phép nối (conjunction) là biện pháp đánh dấu các 
mối liên hệ logic trong diễn ngôn. Đó là quan hệ đồng 
hướng hay quan hệ bổ sung, quan hệ ngược hướng, 
quan hệ nhân quả và quan hệ thời gian - trình tự. 

Thí dụ về quan hệ đồng hướng: 

- - Mỹ Hạnh thông mình, nhanh nhẹn. Hơn nữa cô 

ấy còn rất chịu khó. 


176 


Ai nghỉ quá một phần ba số giờ học là thầy Dân 
cho nghỉ thị luôn. Mà cũng phải thế mới được. 
Anh nên tha thứ cho nó. Và lại, nó còn trẻ người 
non dạ, tha cho nó một lần cũng được. 

Trà My làm rất nhiều công uiệc ở trong Khoa. 
Ngoài ra cô còn tham gia câu lạc bộ chụp dnh 
của thành phố nữa. 


Thí dụ về quan hệ ngược hướng: 


Tôi có thể gọi điện thoại cho cô ấy bây giờ. 
Nhưng tôi không dám chắc cô ấy có nhà. 

Tôi rất muôn hướng dẫn anh làm luận ứn. 
Đáng tiếc, ¿ôi bận quá. 

Anh giận cô ta cũng được. Có điều, phải yêu 
thương nó. 


Thí dụ về quan hệ nhân quả: 


Chị Hà ở gần trường hơn chị An. Cho nên chị 
Hà thường đến lớp sớm hơn chị An. 

Tôi không thể bỏ cô ta được. Bởi vì mỗi lần cô ta 
bhóc lóc, tôi lại mủi lòng. 


Cô ấy hay nói dõi. Kết quả là, chồng cô ấy bỏ. 


Thí dụ về quan hệ thời gian - trình tự: 


Trước hết, các em đọc kĩ bài trong sách. Sau đó, 
các em làm các bài tập đã cho. 


177 


- - Hắn la hét ầm ï. Đông thời hai tay giơ lên uẫy 
rối rít. Một lát sau, nó mệt quớ, ngồi xuống. Rồi nó lại 
đứng lên, uỗ tay cười khanh khách. 

Trong tiếng Việt, không những các liên từ được 
dùng để nối mà cả những cụm từ cũng được dùng trong 
chức năng này. Thí dụ: uới lại, thêm uòo đó, ngoài ra, 
tương tự, một mặt thì, mặt khác thì, tóm lại, hay là, 
ấy là chưa kể; nếu như, uới lí do, uới điêu biện, trong 
hoàn cảnh; nhân dịp, ngay lập túc, lúc đó, trên đây, 
sau đó, U.U... 


9.3. Ngữ vực 


Ngữ vực (register) là sự phản ánh ngôn ngữ của 
những đặc trưng thường tái hiện trong cách sử dụng ngôn 
ngữ của người viết (người nói) trong các tình huống. 

Ngoài những tình huống về cộng đồng ngôn ngữ 
quy định việc phân chia ngôn ngữ thành các phương 
ngữ và biệt ngữ còn có một nhân tố tình huống khác 
liên quan đến quan hệ của người nói và người nghe đối 
với kinh nghiệm, với quan hệ lẫn nhau giữa họ và Với 
phương tiện truyền đạt. Đại lượng tình huống này cũng 
rất quan trọng bởi vì nó không những phản ánh cái 
phần được thể hiện bằng ngôn ngữ mà còn tập hợp cả 
phần có thể thể hiện bằng những hình thức khác của 
hành vi giao tiếp có chủ ý. Những biến thể ngôn ngữ 


178 


được quy định bởi các tình huống này được gọi là các 
ngữ vực. Như vậy, việc lựa chọn ngữ vực này hơn ngữ 
vực khác trong những tình huống khác nhau có liên 
quan chặt chẽ với vấn đề sử dụng. 

Trong các tình huống, cả ba điện của việc sử dụng 
ngôn ngữ đều liên quan đến uai trò của người dùng 
trong sự kiện ngôn ngữ. Ba diện này được phạm trù 
hóa thành quan hệ kinh nghiệm của người sử dụng với 
trường diễn ngôn (fñeld of diseourse), quan hệ phương 
tiện với phương thúc diễn ngôn (mode of diseourse) và 
quan hệ địa chỉ với fính chất diễn ngôn (tenor of 
đd7scourse). 

Gregory, đã trình bày những phạm trù để phân 
biệt ngữ vực như sau: š 

Thuộc người sử dụng 

Những phạm trù Những phạm trù Những biến thể ngữ cảnh 
tình huống ngữ cảnh minh hoạ (từ tiếng Anh) 
Quan hệ kinh nghiệm Trường diễn ngôn Tiếng Anh kĩ thuật 
Tiếng Anh không có tính 
chất kĩ thuật 
Quan hệ phương tiện Phương thức diễn Tiếng Anh nói 
ngôn Tiếng Anh viết 
Quan hệ địa chỉ Tính chất diễn ngôn. Ngôn từ chính trị 


Công thức nấu ăn 


179 


9.3.1. Trường diễn ngôn 

Trường diễn ngôn là sự phản ánh ngôn ngữ của cái 
chủ ý của người sử dụng trong tình huống mà văn bản 
đã xảy ra. Ngôn ngữ mà người ta dùng luôn luôn phản 
ánh ý muốn tạo nghĩa của họ. : 

Chủ ý có thể là có tính chuyên môn hoặc khóng có 
tính chuyên môn. Chủ ý không có tính chuyên môn như 
“thiết lập quan hệ cá nhân” có nhiều khả năng liên 
quan đến các trường như “thời tiết”, “sức khoẻ”, “thời 
sự” v.v... Chủ ý có tính chuyên môn liên quan đến các 
trường về khoa học, kĩ thuật, chẳng hạn, các nhà ngôn 
ngữ học giảng bài trên lớp thường dùng các thuệt ngữ 
như âm u‡, hừnh uị, âm tô, ngữ đoạn, v.v... 

Những đặc trưng ngữ pháp dường như cũng được 
quy định bởi trường diễn ngôn. Nó thể hiện ở sự tái 
hiện của một số khuôn mẫu nhất định. Chẳng hạn, 
trong văn bản luật pháp tiếng Việt thường dùng động 
từ ngôn hành công bố và các câu ngôn hành, nhèng từ 
tình thái như: phổi, được, có thể, không được, có nghìa 
uụ, có bổn phận, có trách nhiệm, v.v... và những thuật 
ngữ Hán - Việt. Chủ đề của diễn ngôn thường quy định 
cái ngôn ngữ được dùng, do đó, với những chủ đề có 
tính chuyên sâu, chỉ những ai đã quen với những chủ 
đề đó mới có thể hiểu một cách đây đủ. 


180 


9.3.2. Tính chát diễn ngôn 

Khi chúng ta xem xét sự thay đổi có liên quan đến 
cai mà người sử dụng đang cố gắng làm bằng ngôn ngữ, 
chẳng hạn, giảng dạy, thuyết phục, hoặc chỉ dân thì 
chúng ta đã tiếp cận với quan hệ địa chỉ. Về mặt ngữ 
cảnh, quan hệ này được phạm trù hóa là tính chất diễn 
ngôn (tenor oŸ discourse). 

Tính chất diễn ngôn là một phạm trù được sử dụng 
để miêu tả xem trong tình huống ấy, ngôn ngữ được 
dùng để làm gì. Thường thường, tình huống. chung của 
diễn ngôn được xác định trong những thuật ngữ về tính 
chất. Chăng hạn, quảng cáo được định nghĩa là cố gắng 
thuyết phục bằng cả phương tiện ngôn ngữ lẫn phương 
tiện phi ngôn ngữ, bài thuyết giáo là để cổ vũ và dạy dỗ. 
Một số trường diễn ngôn luôn luôn có quan hệ với 
những tính chất đặc biệt và những tính chất cũng sẽ 
thay đổi cùng với các phương thức được dùng. Tài liệu về 
chính trị và quân sự là điển hình nhất. Tính chất nổi trội 
của tài liệu về quân sự là ra lệnh, tính chất của tài liệu 
tuyên truyền chính trị là ¿ác động. Các văn bản khoa học 
hướng vào việc frình bày với những đối tượng của chúng 
và phương thức được dùng là phương thức viết. 


9.3.3. Phương thức diễn ngôn 


Phương thức diễn ngôn (mode of diseourse) là sự 
phản ánh ngôn ngữ của quan hệ giữa người sử dụng với 
phương tiện truyền đạt. Ngôn ngữ có thể được nói hay 


181 


được uiế?. Ngôn ngữ nói có thể là tự nhiên (không gò bó) 
và không tự nhiên (gò bó). Ngôn ngữ viết có thể được 
nói hoặc chỉ để xem bằng mắt. Khi so sánh ngôn ngữ đã 
được dùng, chúng ta thấy có những sự biểu hiện khác 
nhau, những sự khác nhau này nảy sinh từ ý định 
truyền đạt khác nhau của người sử dụng. 

Những văn bản chuyên môn thường có sự liên kết 
nội tại, tức là chúng gắn với nhau bằng những quy 
chiếu bên trong. Chúng có thể tự thân tôn tại như một 
mảnh của ngôn ngữ và giống như các văn bản văn học, 
để hiểu một cách đầy đủ, chúng không phụ thuộc vào 
tình huống trực tiếp. Những văn bản chuyên môn có 
đặc trưng của phương thức uiết. Mặt khác, những 
trường về “tiếp xúc cá nhân”, “nói chuyện tầm phào”, 
v.v... thường tạo ra những văn bản chỉ có thể hiểu hoàn 
toàn nhờ sự tham gia trực tiếp của người nói và người 
nghe vào sự kiện ngôn ngữ, nhờ tri thức chung của họ. 
Người nói và người nghe thường quy chiếu ngoại hướng, 
tức là quy chiếu ngoài văn bản, đó chính là đặc trưng 
của phương thức nói. Tất cả những cái đó chỉ ra rằng có 
những sự việc chúng ta chỉ muốn nói về chúng, lại có 
những sự việc chúng ta muốn uiết về chúng. 


9.4. Phân tích diễn ngôn 


Bất cứ diễn ngôn nào cũng có thể coi là một sự 
định hình của trường, phương thức và tính chết. Chẳng 
hạn, các sách hướng dẫn nấu ăn thuộc vào một trường 


182 


nhất định - trường nấu ăn, một tính chất nhất định - 
tính chất chỉ dẫn, và một phương thức nhất định - viết 
để đọc. Một bài giảng về ngôn ngữ học thuộc vào một 
trường chuyên môn (trường ngôn ngữ học) với phương 
thức nói không suồng sã về những cái đã viết, tính chất 
là truyền đạt thông tin. 

Tuy nhiên, không có sự định hình cứng nhắc, lặp đi 
lặp lại của trường, phương thức và tính chất. Những sự 
định hình thường là năng động và khác nhau. Hãy lấy 
ngôn ngữ báo chí làm ví dụ. Những sự khác nhau có thể 
tìm thấy giữa các báo khác nhau. Ngay trong một trang 
của một tờ báo có thể tìm thấy những sự khác nhau 
đáng chú ý trong việc dùng ngôn ngữ ở các mục khác 
nhau. Điều này chứng tỏ thuật ngữ “ngôn ngữ báo chí” 
là chưa thật chính xác. Chừng nào chúng ta còn cần 
một thuật ngữ để phân biệt ngôn ngữ thông tin đại chúng 
(media) với các biến thể khác thì chúng ta phải ghi nhớ 
rằng, các văn bản cá nhân khác nhau rất nhiều. 

Mỗi người nói và người viết phải biết tổ chức các 
kết cấu và nội dung của điều họ muốn nói, muốn viết. 
Họ phải đóng gói thông điệp của mình phù hợp với điều 
họ nghĩ là người nghe sẽ hiểu hoặc không hiểu, cũng 
như phải phối hợp mọi cái cho có mạch lạc. Nếu người 
nói quyết định viết ra thông điệp của mình khi tạo ra 
một văn bản viết thì họ không còn có người nghe sẵn 
sàng giao tiếp phản hồi trực tiếp nữa. Do đó, họ phải áp 
dụng cơ chế của cấu trúc hiển ngôn để tổ chức văn bản 


183 


của họ. Với cách nhìn nhận như vậy, người nói và người 
viết được, coi như đã sử dụng ngôn ngữ chẳng những 
trong chức năng liên nhân (nterpersonal function) - tức 
là tham gia vào tương tác xã hội, mà còn trong chức 
năng uăn bản (textual function) - tức là tạo ra một văn 
bản chuẩn tắc và thích hợp và cả trong chức năng biểu 
ý (ideationnal function) - tức là thể hiện tư duy và 
kinh nghiệm một cách mạch lạc. Nghiên cứu lĩnh vực 
rộng rãi ấy của hình thức và chức năng của cái được 
nói và viết được gọi là phân tích diễn ngôn (discourse 
analys1s). 

Halliday [1] đã trình bày mối quan hệ giữa ngữ 
cảnh tình huống và văn bản như sau: 


Ngữ cảnh Chức năng Văn bản 

- Trường Biểu ý Tham tố 
Tính chất Liên nhân Tình thái 
Phương thức Văn bản Liên kết 


Phân tích diễn ngôn bao trùm một phạm vi rất 
rộng các hoạt động, từ việc nghiên cứu cách dùng các từ 
như thế nào trong các cuộc thoại đến việc nghiên cứu tư 
tưởng nổi bật của một nền văn hóa đã được thể hiện 
trong thực tiễn chính trị và giáo dục, v.v... Trong phạm 
vi ngôn ngữ học, phân tích diễn ngôn tập trung vào quá 
trình sử dụng ngôn ngữ để thể hiện ý định trong ngữ 
cảnh nào đó. Tất nhiên, người ta quan tâm nhiều đến 
cấu trúc của diễn ngôn, đặc biệt là chú ý đến cái tạo ra 


184 


nột văn bản chuẩn tác. Trong cách nhìn cấu trúc, tiêu 
điểm chú ý là những chú đề như những khâu nối hiển 
ngôn giữa các câu trong văn bản có mạch lạc, hoặc là 
những yếu tố tổ chức văn bản, chẳng hạn, fruyện kể 
khác với ý kiến phát biếu và các loại văn bản khác. 

Trên đây là những khái niệm mà các nhà ngôn ngữ 
học thường dựa vào để phân tích điễn ngôn. Dường như 
những tư tướng lí thuyết đó cũng đã được phản ánh 
trong những lời dạy giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
về cách nói, cách viết. 

Trước hết, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh vai trò 
của người sử dụng ngôn ngữ trong tạo lập và phân tích 
diện ngôn. Đối với người tạo lập diễn ngôn, Người viết: 

"Nhiều người trước khi nói không sắp sửa kĩ càng. 
Lúc nói ra hoặc lắp lại những cái người khác đã nói. Hoặc 
lắp cải, lắp lại cái mình đã nói rồi. Lúng túng như gà mắc 
tóc. Thôi đi thì trên. Nói nữa thì chán ta?” [37, tr. 301]. 

Để giao tiếp thành công. không thể không quan 
tâm tới vai trò của người tiếp nhận diễn ngôn: 

“Người tuyên truyền bao giờ cũng phải tự hỏi: uiết 
cho ai xem? `Nót cho ai nghe? Nếu không uậy, thì cũng 
như cố ý không muốn cho người ta nghe, không muốn 
cho người ta xem”. [2ï, tr. 300]. 

Người tạo lập diễn ngôn và người tiếp nhận diễn 
ngôr phải có sự hiểu biết lẫn nhau: 


185 


“Nhiều người tưởng mình uiết gì, nói gì người khác 
cũng đêu hiểu cả. Thật ra, hoàn toàn không như thế... 
Muốn làm bạn phải hiểu nhau. Nếu không hiểu nhau 
không thể là bạn. Người tuyên truyền không điều tra, 
không phân tích, không nghiên cứu, không hiểu biết 
quần chúng, chỉ gặp sao nói uậy, bạ gì uiết nấy, nhất 
định thết bại”. [27, tr. 300]. 

Như ta biết, trong ngôn ngữ học, việc phân tích cú 
pháp và ngữ nghĩa chưa quan tâm đến vai trò của 
người sử dụng, chỉ ngữ dụng học mới chấp nhận con 
người trong sự phân tích. Ngữ dụng học nghiên cứu 
nghĩa với tư cách là cái được người nói (người viết) 
thông báo và là cái được người nghe (người đọc) giải 
thích. Do đó, nó phải chú ý phân tích cái mà người ta 
muốn nói qua phát ngôn của họ hơn là cái tự thân ý 
nghĩa các từ và các cú đoạn trong phát ngôn đó có thể 
có. Ngữ dụng học phải nghiên cứu những ý nghĩa trong 
dự định của con người, những điều mà họ cho là đúng, 
mục đích hoặc ý định của họ và các kiểu hành động khi 
họ nói. Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm nhận ra vai trò của 
con người trong sự kiện ngôn ngữ. Hơn bất cứ ai ở Việt 
Nam, Người đã sớm đi vào ngữ dụng học. 

Bằng một cách diễn đạt giản dị nhưng dường như 
Chủ tịch Hồ Chính Minh cũng đã đề cập đến nội dung 
của những khái niệm (rường diễn ngôn, tính chất diễn 
ngôn, phương thức diễn ngôn mà các nhà ngôn ngữ học 
gần đây đã khái quát hoá thành. 


186 


Trường diễn ngôn là sự phần ánh ngôn ngữ của cái 
chủ ý của người sử dụng trong tình huống xảy ra diễn 
ngôn. Trường diễn ngôn liên quan chủ đề của diễn 
ngôn, đến kinh nghiệm, sự hiểu biết của người nói về 
chủ để đó. Về mặt này, Chủ tịch Hồ Chí Minh có những 
lời khuyên rất thiết thực: 

“Viết uà nói... trước hết phai có nội dung. Phdi chữa 
cho hét bệnh nói dài uiết rỗng”. 

“Chưa điều tra, chưa nghiên cứu, chưa biết rõ, chớ 
noi, chớ uiết”. [37, tr. 306]. 

"Trước khi nói, phải nghĩ cho chín, phải sắp đặt 
cán thận. Phải nhớ câu tục ngữ: “Chó ba quanh mới 
năm. Người ba năm mới nóÈ”, 

“Không biết rõ, hiểu rõ, chó nói, chớ uiết. Khi hông 
có 8) cần nói, không có gì cần uiết, chớ nói, chớ uiết càn”. 
[27, tr. 309]. 

Trong mỗi tình huống phải viết, phải nói những 
điều thiết thực. Người phê phán những cán bộ giữ nếp 
cũ: bất kì bao giờ, bất cứ ở đâu cũng thao thao nói một 
bài cố định: tình hình thế giới, tình hình Đông Dương, 
báo cáo công tác, thảo luận, phê bình, giải tán: 

“Hiểu biết tình hình thế giới uè trong nước, cố 
nhiên là uiệc hay, uiệc cần. Nhưng khổ thay! Nếu có đại 
biểu cấp cao đến, thì ông ấy kéo hàng giờ nào kế hoạch 
Massan, nào xứ Paragoay, nào gì gì, mà bà con bhông 
hiểu chỉ hết! Nếu chỉ cán bộ cấp xã, thì biết đâu tình 


187 


hình thế giới mà nói. Thế mò điểm thứ nhất cứ phát là 
“tình hình thế giới. Kết quả là uiệc thiết thực, uiệc đáng 
làm thì không bàn đến”. (27T, tr. 304]. 

Người phê phán lối nói, lối viết “lí thuyết viển 
vông”, không thiết thực, không đầy đủ: 

“Nói mênh mông trời đốt. Nói gì cũng có. Nhưng 
chỉ chừa một điều không nói đến là những uiệc thiết 
thực cho địa phương đó, những uiệc mà dân chúng ở 
đó cần biết, cần hiểu, cần làm, thì không nói đến”. 
[27, tr.303]. 

Tính chất diễn ngôn là một phạm trù được sử dụng 
để miêu tả xem trong tình huống ấy ngôn ngữ được 
dùng để làm gì? Nó liên quan đến mục đích và đối 
tượng của diễn ngôn, đến quan hệ giữa người tạo lập và 
người tiếp nhận diễn ngôn. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
không dùng thuật ngữ (ính chất diễn ngôn, nhưng 
Người viết: 

“Kinh nghiệm của tôi là thế này: môi bhi uiết một 
bời báo, thì tự đặt câu hỏi: 

Viết cho ai xem? 

Viết để làm gì? 

Viết thế nào cho phổ thông dễ hiểu, ngắn gọn, dễ 
đọc” [28, tr. 61B]. 

Điều đó chứng tỏ khái niệm tính chất diễn ngôn 
không xa lạ với Hồ Chủ tịch. Người thấy rõ mỗi bài 


188 


viết, bài nói phải nhắm tới một địa chỉ nhất định, một 
mục đích nhất định. Với các nhà báo, mục đích của bài 
viết chính là thông tin, tuyên truyền, vận động quần 
chúng nhân dân làm cách mạng. Tùy mục đích và đối 
tượng tiếp nhận mà nhà báo phải chọn cách viết thích 
hợp. Ngươi khuyên: 

“Chúng ta muốn tuyên truyền quần chúng, phải 
học cách nói của quần chúng, mới nói lọt tai quần 
chúng”. [2ï, tr. 301]. 

Người phê phán thói “dài dòng, rỗng tuếch”, “đây 
cà ra dây muống”, không hợp với trình độ và thời giờ 
của quần chúng: 

*Nhiều anh em hay uiết dài. Viết dòng này qua dòng 
khác, trang này qua trang khác. Nhưng không có ích cho 
người xem. Chủ làm tốn giấy, tốn mực, mất công người 
xem. Khác nào udi băng bó mụn lở, đã thối lạt dài. 

Viết làm gì dời dòng 0à rỗng tuếch như thế? Chỉ có 
một cách trẻ lời: là quyết không muốn cho quần chúng 
xem. Vì đã dài lại rỗng, quần chúng trông thấy đã lắc 
đầu, còn ai dám xem nữa? Kết qud chỉ để cho những di 
0ô công rồi nghề xem, uà người xem cũng mắc phải thói 
xấu như người uiết". [27, tr.299]. 

Người cũng phê phán cách viết khô khan, khó hiểu, 
chống cách mượn tiếng nước ngoài không phải lối đến 
nỗi quần chúng không hiểu: 


189 


“Nhiều đồng chí ta không hiểu cái lẽ rất đơn giản 
đó. Cho nên họ đã đưa “thăng dư giá trị” nhôi sọ cho 
thanh niên uà phụ nữ nông dân. Họ đã đưa “tân dân 
chủ chủ nghĩa” nhôi sọ các em nhỉ đồng. Họ đã đưa 
“biện chứng pháp” nhồi sọ công nhân đang học quốc 
ngữ”. [27, tr. 304]. 

_“Nhiêu tờ truyền đơn, nhiều bản nghị quyết, nhiều 
khẩu hiệu của Đảng, mục đích uà ý nghĩa rất đúng. 
Nhưng uiết một cách cao xa, màu mè, đến nỗi chẳng 
những quân chúng không hiểu mà cả cán bộ cũng 
không hiểu”. [27, tr. 304]. 

Phương thức diễn ngôn liên quan đến phương tiện 
ngôn ngữ được người tạo lập diễn ngôn lựa chọn để 
truyền đạt. Có hai phương thức là phương thức nói và 
phương thúc uiết. Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm đến 
cả hai phương thức này. Trong bài “Chống thói ba hoa”, 
Người đã phê phán những khuyết điểm bộc lộ cả trong 
bài nói lẫn trong bài uiết, đã chỉ ra hướng khắc phục 
khuyết điểm cả khi nói lẫn khi uiết. Tuy Người chưa 
nêu ra đặc thù của mỗi phương thức nhưng rất quan 
tâm tới chức năng văn bản - tức là chức năng tạo ra 
một văn bản chuẩn tắc và thích hợp của các bài viết. 
Mỗi bài viết là một văn bản. Cái quyết định để một sản 
phẩm ngôn ngữ trở thành một diễn ngôn hay một văn 
bản chính là mạch lạc (coherence). 


190 


Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần phê phán thói viết 
dài, đây cà ra dây muống, nhưng như thế không có 
nghĩa là Người chống viết dài. Vấn đề chính là ở chỗ 
phải tạo ra một văn bản mạch lạc. Trong bài nói 
chuyện tại Đại hội lần thứ III của Hội nhà báo Việt 
Nam, Người đã phê phán các báo: “thiếu cân đối, tin 
nén dài thì uiết ngắn, nên ngắn lại uiết dài, nên để sau 
thì để trước, nên trước lại để sau”. [28, tr. 615]. 

Người thừa nhận sách lí luận thường viết dài. 
Nhưng: 

*Nó dài, nhưng mỗi câu, mỗi chữ có một ý nghĩa, có 
một mục đích, bhông phải rỗng tuêch”. [27, tr. 300]. 

Theo người, trong sơ đồ cấu trúc của văn oản, “mỗi tư 
tưởng, mỗi câu nói, mỗi chữ uiết, phải tỏ rõ cái tư tưởng uà 
lòng ao ước của quần chúng”. |27, tr. 306]; "Những câu, 
những chữ thừa uô ích phỏi bỏ đi”. [27, tr. 308]. 

Để bài viết có mạch lạc phải kinh qua ba bước: đề 
ra nó, phân tách nó (điều tra, nghiên cứu, sắp đặt), giải 
quyết nó: 

“Sao gọi là uấn để? Khi uiệc gì có mâu thuân, khi 
phải tìm cách giải quyết, tức lò có uấn đề. Khi đã có uấn 
đề, ta phải nghiên cứu cho rõ cái gốc mâu thuần trong 
uấn đề đó là gì. Phải điêu tra, phải nghiên cứu cái mâu 
thuần đó. Phải phân tách rõ ràng uà có hệ thống, phải 
biết rõ cái nào là mâu thuân chính, cái nào là mâu 
thuần phụ. Phải đề ra cách giải quyết". [27, tr. 302]. 


191 


Đọc lại những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
chúng ta càng hiểu sâu sắc hơn trong giao tiếp, cần 
phải nói, phải viết như thế nào cho có hiệu quả. Đồng 
thời, những lời dạy của Người cũng rất thiết thực và bổ 
ích đối với việc phân tích diễn ngôn - một xu hướng 
nghiên cứu hiện nay đang được nhiều người theo đuổi. 


192 


10. 
DIỄN NGÔN VÀ VĂN HÓA 


10.1. Ngữ dụng học diễn ngôn 


Dưỡi góc độ ngữ dụng học, việc nghiên cứu diễn 
ngôn có đặc điểm riêng. Nó đặc biệt được tập trung vào 
bình điện của những điều không được nói và không 
được viết nhưng vẫn được giao tiếp trong diễn ngôn 
được phân tích. Để nghiên cứu ngữ dụng học diễn ngôn 
(phân tích diễn ngôn về mặt ngữ dụng học) chúng ta 
phải vượt qua những mối quan hệ xã hội ban đầu của 
giao tiếp và phân tích hội thoại, nhìn lại những hình 
thức và cấu trúc thể hiện trong văn bản và chú ý nhiều 
hơn đến những khái niệm tâm lí như ý định, niềm tin, 
trí thức nền, sự chờ đợi. Trong ngữ dụng học diễn ngôn, 
chúng ta phải phát hiện những cái mà người nói hoặc 
người viết có trong ý thức tức là phải nắm được ý định 


193 


của người nói hoặc người viết. Muốn lĩnh hội đúng hành 
động ngôn ngữ có chủ đích của con người, người nói và 
người nghe phải biết niềm tin (beleD và ý định 
(ntention) của nhau. Niềm tin là cái tạo ra sự phân 
biệt giữa giả dối và lỗi lầm. Khi người ta nói cái gì đó 
sai mà họ tin là sai thì là họ giả dối. Nhưng nếu người 
ta nói điều gì đó sai mà họ vẫn tin là đúng thì họ chỉ 
lầm lỗi mà thôi. Niềm tin cũng là cơ sở để phân biệt 
giữa thông báo và nhắc nhở. Nếu A nói với B: 

Ở Việt Nam, ngày 30 tháng 4 được nghỉ uiệc. 
và tin rằng B không biết điều ấy thì A dường như chỉ có 
ý định thông báo. Nếu A tin là B biết điều đó thì A chỉ 
có ý nhắc nhở. Khi A không biết B có biết hay không thì 
câu đó có thể hiểu nước đôi: thông báo cho B nếu B 
chưa biết, nhắc nhở B nếu B biết rồi. Có khi tin chắc là 
B chưa biết nhưng để tránh tổn thương đến B rằng B 
không biết điều mà mọi người đều biết, A có thể thêm 
những lời rào đón như: 

Như anh đã biết, ở Việt Nam ngày 30 tháng 4 được 
nghỉ uiệc. 

Tôi nhắc anh là ở Việt Nam ngày 30 thúng 4 được 
nghỶ uiệc. : 

Những câu như thế chỉ có ý định nhắc nhở, chúng 
biểu thị niềm tin của A là B đã biết cái mệnh đề được 
nói trong câu. 


194 


Cũng như thế, ý định tạo ra sự phân biệt giữa giả 
đối và trêu đùa, giữa hứa hẹn và dự đoán. 

Câu: 

Hôm giới thiệu Hiệu trưởng, Khoa Báo cho mỗi cán 
bọ 100.000 đồng. 
sẽ là câu nói dối nếu người nói muốn người nghe tin 
điệu đó nhưng sẽ là câu nói đùa nếu muốn người nghe 
hiểu đấy chỉ là câu phóng đại. 

Câu: 

Ngày mai trường sẽ phát lương. 
sẽ là một lời hứa nếu người nói có ý định bảo đảm rằng 
điều đó là đúng nhưng nó chỉ là lời dự đoán nếu người 
nói chỉ có ý định trình bày niềm tin thông thường của 
anh ta. Giao tiếp chỉ có hiệu quả khi người nói và người 
nghe có niềm tin lẫn nhau. Khi tôi nói với anh: 

Nó chưa phải là giảng uiên chính. 
tôi chở đợi anh hiểu ý định của tôi là muốn nói tới anh 
X. là một cán bộ trong Khoa. Nếu anh quy chiếu từ đó 
với một cán bộ lâu năm trong khoa thì tôi đã không 
thành công trong giao tiếp. Nếu tôi yêu cầu anh mở cửa 
khi nói: 

Anh có thể mở cửa ra được không? 

Tôi phải tin rằng: 

a. Anh biết cái cửa sổ nào tôi muốn anh mở. 

b. Anh có thể mở cửa sổ đó. 


195 


e. 


f. 


Cái cửa bây giờ đang đóng. 

Cái cửa sẽ không được mở nếu không có yêu cầu 
của tôi. 

Anh hiểu ngôn ngữ mà tôi nói. 


Anh sẽ thực hiện điều tôi muốn anh làm. 


Khi anh hiểu câu nói của tôi: 
Đóng của lại được không anh? 


anh đã phải suy ra rằng: 


a. 
b. 


C; 


Tôi muốn cái cửa được đóng. 

Tôi muốn anh làm điều đó. 

Tôi muốn anh hiểu điêu tôi yêu cầu được diễn 
đạt như một lời yêu cầu chứ không phải là 
mệnh lệnh. 


Ở xứ sở sương mù như nước Anh, câu Hôm nay 


mặt trời giận dữ chỉ là một câu vô nghĩa không hiểu 
được, bởi vì tiếng Anh tuy cũng có từ chỉ mặt trời là /e 
sun, nhưng (he sun chỉ biểu thị một hiện tượng vật lí 
thuần tuý. Người Việt Nam dùng từ mặt trời để chỉ 
thiên thể nóng sáng, ở xa trái đất, là nguồn chiếu sáng 


và sưởi ấm chủ yếu cho trái đất và tin rằng mặt trời là 


một vật thể đầy sức mạnh: 


Thấy anh như thấy mặt trời 


Chói chang khó ngó, trao lời khó trao. 


196 


Người Việt coi mặt trời, mặt trăng như những sinh 
vật sống, cũng yêu đương tình cảm như người: 
Mặt trăng sánh uớt mặt trời 
Sao Hôm sánh với sao Mai chẳng chẳng. 
Minh ơi có nhớ ta chăng 

Ta như sao uượt chờ trăng giữa trời. 

Vì thế, người Việt Nam có thể cho rằng hôm nay 
ngài đang rất tức giận. Tất cả những gì mà người Việt 
nhận thức và cảm nhận khi liên tưởng đến từ mặt trời, 
tt cả niềm tin, sự chờ đợi, nỗi lo âu của họ khi liên 
tưởng đến từ một trời chính là hàm nghĩa của từ đó mà 
người Anh không có. Vì người Anh không tìn mặt trời là 
một sinh vật sống nên họ không chấp nhận cách nói 
Hôm nay mặt trời giận dữ. Người ta chỉ có thể có cùng 
một: ý nghĩa chừng nào người ta có cùng một niềm tin 
như? nhau. 


10.9. Tri thức nền 


Những thí dụ đã nêu ở mục trên chứng tỏ rằng, để 
giao tiếp được thành công, người nói và người nghe phải 
co trước những hiểu biết chung. Những hiểu biết chung 
đó thường được gọi là những tiền ước (presumption). 
Tiểm ước chính là những hiểu biết chung về lịch sử, văn 
hoá, tập quán, khả năng lĩnh hội thông tin bằng tiếng 
nướic ngoài (hoặc bằng tiếng mẹ đẻ) của những người 
cùng tham gia giao tiếp. 


197 


Nói chung những điều mà người sử dụng ngôn ngữ 
có sẵn trong đầu là một bảo đảm cho sự mạch lạc tức là 
cái được nói hoặc được viết sẽ có nghĩa trong phạrn vì 
kinh nghiệm bình thường của họ về sự vật. Ví dụ chúng 
ta thấy những biển để: Ở đây bán thịt trẻ con. Hoặc 
trên T.V quảng cáo Sữa cô gái Hà Lan, người ta xhông 
giải thích ¿hÿt trẻ con là thịt của trẻ con tương tự như 
cấu trúc ứh¿‡ bò, thịt lợn mà là thịt dành riêng cho. trẻ 
con. Người ta cũng không giải thích sữa Cô gói Hà Ean 
là sữa của cô gái Hà Lan tương tự cấu trúc sữa bà, sửa 
đê... mà là sữa mang nhãn hiệu Cô gái Hà Lan. Có được 
cách giải thích đó là do kinh nghiệm chung là không ai 
giết thịt trẻ con để bán cũng như không ai bán sữa 
người cả. 

Khả năng giải thích một cách tự động những 
điều không được viết và không được nói của chúng ta 
được dựa trên cơ sở của những trì thức nền đã tẳn: tại 
từ trước. 

Tri thức nền (background knowledge) là sự hiểu 
biết và khả năng cảm nhận các hiện tượng văn hóa 
của cả hai bên người nói và người nghe, là cơ sơ đảm 
bảo thành công cho việc giao tiếp bằng ngôn ngữ. Tri 
thức nền là toàn bộ các tri thức được tích luỹ và củng 
cố không chỉ qua ngôn ngữ, không chỉ trong các Văn 
bản mà là sự thể hiện và vật chất hoá văn hoá, tóm lại là 
toàn bộ nền văn hoá, là tất cả sản phẩm của nền vần 


198 


mình. Trên quan điểm một cộng đồng văn hoá nào đó, 
trì thức nền được coi là một yếu tố không lời của quá 
trình giao tiếp bằng lời, chung hoà quyện vào nhau 
trong văn bản của một tác phẩm ngôn ngữ, trong đó có 
ca điều có thể giải thích được và cả những điều không 
giải thích ra. 

Những người tham gia giao tiếp cần phải có những 
tri thức nền. Tri thức nền là những hiểu biết có trong 
nhận thức của đông đảo quần chúng. Tri thức nền là 
tông thể của các tri thức có tính chất văn hoá, xã hội, 
lịch sử, địa lí và dụng học mà người bản ngữ phải nắm 
được. Tri thức nền thực sự là vô hạn và thiếu chúng thì 
quá trình giao tiếp ngôn ngữ không thể thực hiện được. 

Trong bài thơ Đđnh đu, Hồ Xuân Hương viết: 

Trai đu gối hạc khom khom cật 

Gái uốn lưng ong ngửa ngửa lòng 

Ỏ đây, Hồ Xuân Hương một mặt miêu tả động tác 
đánh đu, nhưng mặt khác bà lại muốn miêu tả động tác 
làm tình của đôi trai gái. Với a1 chưa biết trò đánh đu ở 
Việt Nam và chưa một lần làm tình thì làm sao hiểu 
được đầy đủ câu thơ đó. Tương tự, người ta chỉ có thể 
hiểu cái hay, cái ý ngầm ẩn của câu: 

Rúc rích thây cha con chuột nhốt 

Vo ue mặc mẹ cái ong bầu 


khì biết các câu ca dao dân gian: 


199 


Bà đồng ơi hơi bà đồng 

Ong đốt trúng mồng bà đồng lông lên 
và Con gái mười bảy, mười ba 

Đêm nằm uới mẹ chuột tha mất... 

Giai thoại văn học Việt Nam có kể chuyện đối đáp 
giữa Trạng Quỳnh và Tú Cát khi Quỳnh còn nhỏ: Mộ¿ 
hôm, Tu Cát thấy Quỳnh đang đứng xem người nhà thịt 
lợn, ông chạy tổi beo tai uà ra cho một uế đối, hễ đối 
được thì mới tha: 

Lợn cốn ăn cám tốn. 

Nếu không có trì thức làm sao Quỳnh có thể hiểu 
ông Tú Cát đã mượn hai quẻ Cấn uà Tốn trong Bát 
quái uò đã đối rất chỉnh: 

Chó khôn chớ cắn càn. 

Biết dùng hai quẻ cèờn và khôn để đối lại hai quẻ 
cấn và tốn chứng tỏ Quỳnh hiểu cái ý định của ôag Tú 
Cát. Ngoài ra Quỳnh còn có ý xỏ ngầm Tú Cát mà Tú 
Cát tuy biết cũng không làm gì được. 

Những người không am hiểu văn hoá Việt Nam sẽ 
không hiểu đoạn hội thoại sau: 

- - Bà sang chơi, cháu Vân nó sinh rồi. 

- — Thủ lợn mang đi hay thủ lợn mang uê? 

- — Thủ lợn mang ởi. 

- _ Thế thì quý hoá quá, phúc đức quá! 


200 


Người Việt trước đây vốn trọng nam khinh nữ, 
nhiều người quan niệm “nhất nam viết hữu, thập nữ 
việt vớ” - Bính con trai là quý, là phúc. Theo phong tục, 
kÌh cưới vợ, nhà trai phải mang một mâm xôi và một 
thủ lợn sang nhà gái, cách nói thủ lợn mang đi là sinh 
con trai để phân biệt với thủ lợn đem về là sinh con gái. 

Người Hà Nội khi qua đời thường được mai táng Ở 
nghĩa trang Văn Điển. Không hiểu điều đó cũng sẽ 
không giải thích được cách nói như: 

- — Anh Œ dạo này có khoẻ không? 

- — Nó sắp đi Văn Điển rồi! 

Khả năng giải thích một cách tự động những cái 
không được nói và không được viết của chúng ta dựa 
trên cơ sở của kết cấu tri thức đã tổn tại từ trước. 
Những kết cấu tri thức này hoạt động như những mẫu 
quen thuộc: Chúng ta dùng những kinh nghiệm trước 
đề giải thích những kinh nghiệm mới. Từ phổ biến nhất 
cho khuôn mẫu kiểu này gọi là lược đồ. Lược đồ 
(schema) là một kết cấu tri thức đã tồn tại trước trong 
trí nhớ. Có những lược đề có tính cố định được mọi 
người trong một nhóm xã hội hiểu như là cái gì giống 
như nguyên mẫu. Hãy nhớ lại một câu chuyện sau đây: 
Có một thư sinh nọ cưới được một cô uợ đẹp, chàng đắm 
đuổi trong tình yêu mà quên cả học hành. Người uợ tần 
tảo nuôi chồng những mong chồng đỗ đạt làm quan để 


201 


được nhờ nên đã làm một câu đối nhắc chồng dán ở cửa 
buồng ngủ. 

Bạch nhật mạc nhàn quá 

Thanh xuân bất tái lai 

Nghĩa là: Thường ngày (anh) chớ nhàn rỗi quá 

(0ù tuổi xuân (của anh) không trở lại. 

Người chồng thấy uậy cố tình chỉ dùi mài sách uở 
bhông đoái hoùi đến uợ nữa. 

Cô đơn, buôn túi, người uợ nghĩ cách để níu kéo 
chông. Nếu bỏ câu đối đi thì chẳng hoá ra bất lực uới 
chồng sao. Nhân lúc chồng đi uắng, nàng lấy bút điền 
uào mỗi uế đối hai chữ thành một câu đối mới như sau: 

Quân ưu bạch nhật mạc nhàn quá 

Thiếp khủng thanh xuân bất tái lai 
nghĩa là: Chàng thì lo hàng ngòỷ không nhàn rỗi quá 
(khiến) thiếp lo tuổi xuân (của thiếp) không trở lại. 

Thấy uợ không những xinh đẹp, thông mình uò tình 
cảm cũng thật nông hậu, từ đó uề sau người chông siêng 
năng học tập uà chăm sóc uợ hết lòng. 


Như ta đã biết, cấu trúc nhà của Việt Nam theo 
một kiểu riêng. Ba gian nhà ngoài dùng để thờ cúng và 
chỗ ngủ của đàn ông và người già. Phụ nữ ngủ ở buồng 
riêng bên cạnh, người khác không vào. Muốn ân ái với 
vợ, người chồng phải qua cửa buồng ngủ. Cái 1ược đồ 


202 


ván hoá đó người Việt Nam ai cũng hiểu. Chính nhờ 
vậy người chồng mới hiểu câu đối trên là thông điệp gửi 
riêng cho mình chứ không phải gửi cho bất cứ ai trong 
nhà. Ví thử câu đối được dán ở chỗ khác thì đã không 
nên chuyện. 


10.3. Dụng học giao văn hoá 


Ngôn ngữ có quan hệ vô cùng chặt chẽ với văn hoá. 
Bản sắc riêng của mỗi dân tộc cũng luôn luôn được thể 
hiện qua ngôn ngữ. Ngôn ngữ là nơi bảo lưu tỉnh thần, 
văn hoá dân tộc, sức mạnh liên minh của dân tộc. 
Những kết cấu tri thức nền của chúng ta, những lược 
đồ văn hoá của chúng ta sẽ quyết định về mặt văn hoá 
cách hiểu của chúng ta về thế giới. Hành động ngôn từ 
có quan hệ mật thiết với các chuẩn văn hoá và chuẩn 
giá trị. 

Các nhà ngôn ngữ học tin rằng có một loại quan hệ 
nào đó giữa các âm, các từ và cú pháp của một ngôn 
ngữ với các cách thức mà người bản ngữ suy nghiệm về 
thế giới và xử sự trong thế giới đó. 

Vốn từ vựng của một ngôn ngữ được tàng ẩn trong 
thế giới quan của cả cộng đồng, đó là một mạng cấu 
trúc có tổ chức cao, trong đó mỗi từ riêng lẻ, trong hầu 
hết các trường hợp, được xác định trong mối quan hệ 
với các từ khác trong hệ thống; đó. Miller và Johnson - 
Laid (1976) cho rằng sự phân biệt frước, sưu, trái, phải 
là nhận thức có tính toàn cầu của loài người, còn các 


203 


định hướng về các cực đối lập bắc, nam, đông, tây là 
những phát hiện sau này của văn hoá khoa học và công 
nghiệp. Trong ngên ngữ và văn hoá của các thổ dân Úc, 
ta lại thấy điều ngược lại. Haviland (1986) thấy rằng 
trong một số nền văn hoá như Guugu Yimidhir, người 
ta chưa bao giờ thấy các từ như trái, phải, trước, sau để 
chỉ một sự vật trong không gian địa lí, mà lại lấy ngươi 
nói hay người nghe hay bất cứ một điểm nào đó làm 
trung gian so sánh. Những mã hoá về không gian theo 
hướng la bàn đã được định dạng trong tiềm thức văn 
hoá của thổ dân rồi và những thành viên sành sỏi của 
nền văn hoá đó được giáo dục mãi mãi tuân thủ với 
những hướng di chuyển, vận động và thói quen sinh 
sống theo quan điểm đó. 

Ỏ vùng Cororado và Utah, cho đến tận trước năm 
1800, người Ute có một tổ chức xã hội tương đối lỏng 
lẻo, với cấu trúc tầng nhánh mềm dẻo và truyền thống 
tạo ra những quyết định tương đối khác xã hội chúng 
ta. Ở đây, người ta chấp nhận hai loại vị trí lãnh đạo 
được gọi là: tawavi - /rưởng, từ chữ uac¿ nghĩa là người 
đàn ông và puwa - gatu - người đàn ông làm thuốc, 
nghĩa đen là người có sức mạnh. Cả hai danh hiệu trên 
được chọn lựa do hoàn cảnh và được cả cộng đồng thừa 
nhận. Tính quyền lực và mọi quyết định không bao giờ 
gắn với nhau. Tập thể quyết định mọi vấn đề và yếu tố 
tỉnh thần luôn cao hơn tất cả mọi điều khác. Người ta 


204 


có thẻ tranh luận đến vài tiếng dồng hồ nhưng không 
một ai trong số họ sẽ có ý đồ thuyết phục hay chứng 
mình người này đúng hay sai vì có rất ít cơ hội giành 
cho sự cạnh tranh mà mọi người chỉ muốn tạo nên một 
quan điểm tình thần trung thực. Họ hướng tới điều đó 
nhằm trưng bày một quan điểm hòng làm cho mọi 
người biết rằng anh ta thực ra là người cùng hội cùng 
thuyền với những người đang ngồi ở đó nên có chung 
quan điểm và tỉnh thần đó với những người khác mà 
thôi. Cuối những năm 1800, các nhà lãnh đạo Mĩ đã 
luôn muốn có các cuộc thương lượng với người Ute về 
lãnh thổ. Người ta đã cố gắng tìm cho được một đội ngũ 
lanh đạo xứng đáng và cuối cùng đã chỉ định được một 
ngưiời đứng đầu tên là Ouray với danh nghĩa đại điện 
cho người Ute, Ouray đã kí kết các hiệp ước từ bỏ một 
nửa lãnh thổ của họ ở Cororado và Utah. Nhưng quan 
điểm của người Ute về vấn đề đó không được thống 
nhất cho lắm. Mặc dù, hiệp ước đã được kí, nhưng do 
quan niệm về (rưởng và lãnh đạo của nền văn hóa 
không giống nhau cho nên sự tranh chấp vẫn diễn ra 
không tài nào giải quyết được. 

-Từ vựng không phải là nơi duy nhất các khác biệt 
văn hoá được mã hoá trong ngôn ngữ. Một vài khác biệt 
văn hoá còn có thể được mã hoá trong ngữ pháp. Thí 
dụ: Trong tiếng Anh, để biểu hiện nghĩa vụ và được 


205 


phép làm gì đó người ta chỉ cần dùng một câu đơn gián 
với một động từ tình thái như: 

You must do thìs. - Bạn phải làm việc này. 

You may leave. - Bạn có thể đi. 

Trong tiếng Triều Tiên thì một câu tương tự có thể 
chuyển dịch thành hai câu, trong đó câu đầu được dùng 
mệnh đề điều kiện, sau đó là mệnh đề chính biểu hiện 
sự đánh giá. 

I chaek - uri an 1Ìk-o - myon, an twe-n-ta 

Bạn phải đọc cuốn sách này. 

(dịch từng từ: nếu bạn không đọc cuốn sách này thì 
không ổn đâu) 

I chaek-un an 1]k-o-to, twe-n-ta 

Bạn không được đọc cuốn sách này. 

(dịch từng từ: Nếu bạn chỉ không đọc cuốn sách 
này thì sẽ ổn thôi) 

Như vậy, nền văn hoá Triều Tiên có xu thế ngả về 
việc mã hoá các chức năng xã hội mang tính ngữ pháp 
nhiều hơn. 

Trong tiếng Triều Tiên, sự lựa chọn các mức độ tôn 
trọng lại phụ thuộc vào tình trạng và mối quan hệ giữa 
người nói và người nghe, giữa người nghe và vật chỉ 
xuất.. Và để có thể điều chỉnh hợp lí sự lựa chọn đó 
người nói phải luôn luôn nhận thức được các hiện tượng 


206 


ngữ pháp trân trọng theo phạm vị tôn t1 rõ ràng trong 
mạng lưới quan hệ xã hội. 

Trong các nền văn hóa khác nhau, các hành động 
ngôn từ được thể hiện bàng ngôn ngữ theo những cách 
khác nhau. Không hiểu sự khác biệt này có thể dẫn tới 
sự hiểu lầm lẫn nhau, thậm chí không hiểu nhau trong 
tương tác giữa các nền văn hoá. Chẳng hạn, trong tiếng 
Israel. để thỉnh cầu người có vị thế cao hơn, người ta 
thường ít dùng lời trực tiếp; Trẻ con Mĩ hay dùng lời 
thỉnh cầu có cấu trúc mệnh lệnh nhiều với mẹ hơn với 
cha, đối với anh chị em ruột thì hầu như chỉ dùng 
kiểu ra lệnh, nhưng với người lạ thì lại dùng lời thỉnh 
câu nhã nhặn (Dẫn theo Nguyễn Văn Độ, luận án 
tiến sĩ, ĐHQGHN, 2000). 

Tiếng Việt có cụm từ cố định chèo hỏi vì hai hành 
động ngôn từ chào và hỏi gắn bó với nhau, hỏi là để 
chào. Nhưng với dân tộc khác có phông văn hoá thiên 
về lịch sự âm tính thì những phát ngôn như thế có thể 
được hiểu là sự tò mò, sự xâm phạm đời tư của người 
khác. Đối với người sử dụng ngoại ngữ, bất cứ một cuộc 
thoại với người bản ngữ của một ngôn ngữ đích nào 
cũng là một hình thức đương đầu về giao văn hoá. Một 
phụ nữ Hoa sau 14 năm sống ở Mi đã nói: “Tôi uẫn thấy 
khó nói được từ cảm ơn khi ai đó khen tôi. Tôi uẫn cứ 
muốn nói: Không, không, đâu có. Khi người ta khen tôi, 
tôi cam thấy thích nhưng không thấy mình khiêm tốn 


207 


uà nhún nhường nếu tiếp nhận lời khen bằng một từ 
cam ơn”. (Dẫn theo Nguyễn Văn Quang, luận án tiến sĩ, 
ĐHQGHẶN, 1999). 

Nghiên cứu những dị biệt trong những sự chờ đợi 
dựa vào lược đồ văn hóa là một phần của lĩnh vực 
nghiên cứu rộng lớn gọi là dụng học giao uăn hoá (cross 
- ceultural pragmatics). Nhìn vào những cách thức mà 
những người có văn hóa khác nhau đã cấu trúc hóa ý 
nghĩa, chúng ta sẽ thu được đầy đủ về mọi cái mà 
chúng ta đã xem xét. Các khái niệm và các thuật ngữ có 
thể cung cấp một cái khung phân tích cơ bản, nhưng 
việc hiện thực hoá những khái niệm đó khác biệt từ 
ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. 

Ngôn ngữ học đối chiếu trước đây mới dừng lại ở 
bậc ngữ âm học, cú pháp học và ngữ nghĩa học. Ngày 
nay, các nhà ngôn ngữ học đã vươn tới đối chiếu cách sử 
dụng ngôn ngữ trong các nền văn hóa khác nhau, cách 
nghiên cứu ấy gọi là dựng học từơng phdn (contrastive 
pragmatics). Dụng học tương phản là sự nghiên cứu 
những cách nói năng khác biệt về văn hoá. Chẳng hạn, 
người ta đã nghiên cứu cấu trúc, chức năng, tân số của 
lời mở thoại và kết thoại của người Anh và người Đức, 
đã nghiên cứu mức độ trực tiếp và các dấu hiệu tình 
thái ở lời thỉnh cầu và phàn nàn trong tiếng Anh và 
tiếng Đức; đã nghiên cứu giọng nói được phát ra như 
thế nào giữa tiếng Nhật và tiếng Anh: đã so sánh các 


208 


hành động cm ơn và xin lôi là những hành động 
thườnz xuyên và có tân số cao trong tiếng Nhật và các 
nưôn ngữ châu Âu, v.v... 

ẻ Việt Nam, Nguyễn Văn Quang đã đi sâu nghiên 
cứu nột số khác biệt giao tiếp lời nói Việt - Mĩ trong 
cách :hức khen và tiếp nhận lời khen và rút ra nhiều 
nhận xét đáng chú ý”. Chẳng hạn trong hệ giá trị văn 
hóa Mĩ tính riêng tư được col là giá trị rất tích cực. Vì 
vậy rgười Mi không mặn mà với những lời khen ít 
nhiều dụng chạm đến tính chất riêng tư và khả năng 
vật chất cá nhân. Với cùng một tình huống giao tiếp và 
cùng một loại đối tác giao tiếp, người Việt có xu hướng 
sử dụng nhiều chiến lược tiếp nhận lời khen so với 
người MI. Ví dụ: 

Anh có cát áo đẹp quá! 
với người quen sơ sơ, có thể trả lời: Dạ, anh cứ quá 
khen, với người quen thân, có thể nói: Cậu khen phò 
mũ, do tớ thì chỉ có đẹp trở lên. Người Mi viện tới chiến 
lược thẳng định và lẳng tránh với tỉ lệ cao hơn hẳn 
người Việt. Chẳng hạn, trước một lời khen, người Mĩ 
thườrg trả lời: 


*Nguyễn Văn Quang, Một số khác biệt giao tiếp lời nói 
Việt - Mĩ trong cách thức khen uò tiếp nhận lời khen, Luận án 
tiến sĩ khoa học Ngữ văn, ĐHKHXH & NV, Đại học Quốc gia 
Hà Núi, năm 1999. 


209 


- Cám ơn (thanh you) 

- _ Tôi mừng là anh thích nó (Tm gÌag you like tt) 
hoặc trả lời lãng tránh: 

- Vậy thì bây giờ tôi sẽ được tăng lương chứ? 

(Nou, Ì can hque a raise, righft?). 

Ngược lại, người Việt dùng chiến lược phủ định, 
phản ứng lồng ghép, khen phản hồi, phân vân và 1m 
lặng với tỉ lệ cao hơn hẳn người Mi. Ví dụ: Trước lời 
khen: 

Cậu có cát áo đẹp quá nhỉ. 
có thể trả lời: 

a. Phủ định: Úi ào, áo tớ hạng bét ấy mò. 

Phân vân: Có đẹp thật không cậu? 

Khen phản hồi: Cậu trông còn mốt hơn tớ ấy chứ. 
Phản ứng lồng ghép: Cđm ơn anh, nhưng so uới 
anh thì em còn phỏi chạy dài. 


mo ơ 


Nguyễn Văn Độ đã nghiên cứu các phương tiện 
ngôn ngữ biểu hiện hành động thỉnh cầu trong tiếng 
Anh và tiếng Việt” và rút ra những tương đồng và 
khác biệt như sau: 


® Nguyễn Văn Độ, Các phương tiện ngôn ngữ biểu hiện 
hành động thỉnh cầu trong tiếng Anh uà tiếng Việt, (Luận án 
tiến sĩ ĐHQGHN, năm 2000). 


210 


- Người Anh ưa lời thỉnh cầu lịch sự theo kiểu âm 
tính trong khi đó người Việt ưa lời thỉnh cầu lịch sự 
theo kiểu dương tính. 

- Trong tiếng Anh, hình thức là kiểu câu nghi vấn 
của lời thỉnh cầu được dùng rộng rãi trong nhiều lĩnh 
vực giao tiếp. Trong tiếng Việt, hình thức này ở các tình 
huống giao tiếp nghi thức, giao tiếp với những người 
khác nhóm được coi là chuẩn mực. 

- Trong tiếng Anh, hình thức là kiểu câu mệnh 
lệnh ở lời thỉnh cầu ít khi xảy ra, trừ những trường hợp 
ngoại lệ và hầu như không xuất hiện trong giao tiếp 
nghi thức. Trong tiếng Việt, hình thức thỉnh cầu này 
giữ vai trò chủ đạo và được sử dụng cả trong giao tiếp 
nghi thức và không nghi thức. Đối với người Việt, các 
yếu tố phụ (từ, cụm từ, mệnh đề, hệ thống xưng - gọi, 
hệ thống đại từ nhân xưng, ngữ điệu) có vai trò đặc biệt 
quan trọng trong việe điều chỉnh hiệu lực của lời. 

Nếu sự nghiên cứu tập trung đặc biệt vào hành vi 
giao tiếp của những người không nói tiếng mẹ đẻ mà cố 
gàng giao tiếp bằng một ngôn ngữ thứ hai của họ thì sự 
nghiên cứu ấy được mô tả như dụng học liên ngữ 
(interlanguage pragmatIcs). 

Trong việc thụ đắc ngoại ngữ trước đây người ta 
thường chuyên chú vào mục tiêu duy nhất là ngôn ngữ 


211 


đích (the target language), người ta chủ yếu quar. tâm 
đến kiến thức của người học về các mặt ngữ âm, hình 
thái và cú pháp, tức là năng lực ngôn ngữ (lingaistic 
competence) của người học. Dần dần, người ta nhận ra 
rằng không thể làm chủ được một ngôn ngữ nếu không 
nắm bắt được phông văn hoá của nó, rằng trong rnỗi 
hành vi giao tiếp, kể cả hành vi lời nói và hành vi ¡phi 
lời, đều có dấu ấn mạnh mẽ của văn hoá. Mức độ khó dễ 
trong học ngoại ngữ hay ngôn ngữ thứ hai tỉ lệ thuận 
với sự khác biệt giữa ngôn ngữ - văn hoá đích và ngôn 
ngữ - văn hóa nguồn. Càng có nhiều khác biệt giao văn 
hoá thì mức độ khó càng tăng. Để học một ngôn ngữ 
khác thành công, để giao tiếp liên văn hoá có hiệu quả, 
chỉ có kiến thức ngôn ngữ thôi chưa đủ, mà cần phải nắm 
vững ngữ năng giao tiếp (communicative competence) tức 
là những kiến thức về diễn ngôn và dụng học. Theo 
Saville - Troike, để đạt tới ngữ năng giao tiếp người ta 
cần phải có những kiến thức và kĩ năng sau: Kiến thức 
ngôn ngữ (linguistic knowledge), hï năng giao tiếp 
(nteracton skills) và hiến thức uăn hóa (cuÌ:ural 
knowledge). 

Có thể nhận thấy rằng, những nghiên cứu trong 
lĩnh vực dụng học liên ngữ chủ yếu tập trung vàc vấn 
đề thụ đắc ngữ năng giao tiếp. Sự thất bại trong giao 
tiếp liên văn hoá thường là do người học nhìn nhận 


212 


những yếu tố tình huống được thể hiện trong tiếng nước 
ngoài bằng những chuẩn mực của người bản ngữ, hoặc 
do người học dùng các phương tiện ngôn ngữ và các quy 
ước của tiếng mẹ đẻ trong khi thực hiện một hành động 
ngôn từ nào đó bằng ngoại ngữ. 

Những nghiên cứu về dụng học liên ngữ ngày càng 
chứng tỏ rằng chúng ta đều nói với những dụng ý về 
dụng học. tức là chúng ta muốn truyền đạt điều gì đó, 
nhưng không diễn đạt thành lời. Muốn phát triển khả 
nàng giao tiếp giao văn hoá, cần phải cố gắng nhiều 
hơn nữa để hiểu những dụng ý đó ở người khác và ở cả 


bản. thân chúng ta. 


213 


BẰNG ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ VIỆT - ANH 
Việt Anh 


bày tỏ ©eXpressive 
biểu thức chỉ trỏ đeictic expression 


biểu thức quy chiếu refering expression 


cái cho sẵn 

cá1 mới 

công cụ 

câu 

câu cảm thán 
câu hỏi 

câu mệnh lệnh 
câu ngôn hành 
câu tồn tại 
câu trần thuật 


the given 

the new 

1nstrument 

sentence 

1nterJective 
1nterrogatIve sentence 
1mperative 
performative sentence 
exIstential sentence 
declarative sentence 


cặp thoại adjacency palr 
cầu khiến directive 
cường điệu emphasis 


cường điệu tính 
tương phản 


contrastive emphasIs 
cấu trúc đề thuyết thematic structure 
cấu trúc sở hữu possessive constructions 


cấu trúc thông tin structure of Information 


215 


chiến lược lịch sự 
âm tính 
chiến lược lịch sự 
dương tính 
chỉ xuất 
chức năng biểu ý 
chức năng liên nhận 
chức năng văn bản 
chu cảnh 
chu tố 
cú 
cú đoạn 
cú pháp học 
cuộc thoại 
danh ngữ 
danh ngữ không 
xác định 
danh ngữ xác định 
danh từ 
diễn ngôn 
diễn tố 

dụng học giao văn hóa 
dụng học liên ngữ 
dụng học tương phản 


216 


negative politenes 
strategy 

posItlve polltenes; 
strategy 

deictic 


1deational function 
1nterpersonal function 
textual funection 
environment 
cIreumstanece 

clause 

phrase 

syntactics, syntax 
talk 

noun phrase 
Indefinite noun phirase 


deñnite noun phratse 
noun 

điscourse 

actant 

Cross - cultura] pragrmatics 
interlanguage pragrmatIcs 
contrastive pragm:atics 


dụng học Việt ngữ 


dương thể 

đại từ 

đại từ nhân xưng 
đồng sở chỉ 

đối thể 

đóng thể 

động từ 

động từ ngôn hành 
động từ trần thuật 
điều kiện thích dụng 
đề 

đích 

gối lời 

giới ngữ 

hàm ý hội thoại 
hàm ý hội thoại 
đặc thù 

hàm ý hội thoại 
tổng quát 

hành động tại lời 
hành động đe dọa 
thê diện 

hành dộng giữ thể diện 


Vietnamese linguiste 
pragmatlics 

obJective 

pronoun 

personal pronoun 

co - referent 

patient 

undergoer; processed 
verb 

performative verbs 
constative verbs 

felieity condition 

theme; topIe 

goal, target 

overlap 

prepositional phrase 
conversatTlonal ImpÌhicature 


particular1zed Implicature 
generalized 1mplieature 


locutionary act 


face threatening act 


face saving act 


217 


hành động ngoài lời 
hành động ngôn từ 
hành động ngôn từ 
gián tiếp 

hành động ngôn từ 
trực tiếp 

hành động phát ngôn 
hành động sau lời 
hành thể 

hồi chỉ 

hội thoại 

hướng 

hiện tượng tiêu 
điểm hóa 

hiệu lực ngoan lời 
hứa hẹn 

kéo theo 

khẳng định 

khứ chỉ 

khoảng cách xã hội 
kết quả 

kết thúc 

lối đi 


liên kết 


1llocutionary act 
speech act 
indirect speech act 


direct speech act 


enounciation 
perlocutionary act 
agent, actor 
anaphoric 
conversatlon 
direction 


focuslisation 


1llocutionary force 
commissIve 
enta1lment 
assertlve 
cataphorie 

soclal distance 
result 

terminus 

path 

cohesion 


lược đồ 

lượt lời 

lịch sự 

lịch sự âm tính 

lịch sự dương tính 
lực 

lí thuyết hành 
động ngôn từ 

mạch lạc 

mạo từ 

mục đích 

mức gắn bó 

mệnh đề 

ngôn bản 

ngôn liệu 

ngôn ngữ học văn bản 
ngữ âm học 

ngữ cảnh 

ngữ cảnh tình huống 
ngữ cảnh văn hóa 
ngữ dụng học 

ngữ dụng học diễn 
ngôn 

ngữ nghĩa học 

ngữ pháp học 


schema 

turn - taking 
politeness 
negative politeness 
BositIve politeness 
force 

speech act theory 


coherence 

article 

purpose 

closeness 
propos1t1lon 

text, điscourse 
lexis, dietum 

text lingulIstics 
phoneties 

context 

context of situation 
context of culture 
linguIstic pragmaties 


the pragmatics of discourse. 


semantics 


grammar 


ngư vực 

người đọc 

người nói 

người nghe 

người sử dụng 
nghiệm thể 

nghĩa 

nghĩa biểu hiện 
nghĩa hàm ẩn 
nghĩa hiển ngôn 
nghĩa liên hội 
nghĩa liên tưởng 
nghĩa loglc - ngôn từ 
nghĩa nguyên văn 
nghĩa sở biểu 
nghĩa sở chỉ 

nghĩa sở dụng 
nguồn 

nguyên nhân 
nguyên tắc hợp tác 
nguyên tắc lịch sự 
những lời rào đón 
nhận định 


niềm tin 


220 


reglster 

reader 

speaker 

hearer 

user 

©experlencer 

meaning 
representational meanng 
1mpÌieit meaning 
explicit meaning 
assoclat1ve meaning 
connotatlon 

logico - đisoursIve rnearg 
litteral meaning 
signifiicative meaning 
referential meaning 
Dragmatic meaning 
SouUrce 

cause 

cooperative princIple 
prineiple oŸ politeness 
hedges 

statement 

belief 


nú: động từ 

phat ngôn 

phản tích điễn ngôn 
phản tích hội thoại 
phường châm hội thơ 
phương châm về 
cách thức 

phzơng châm về chất 
phriơng châm về 
lượng 

phrơng châm về sự 
thí:h hợp 

phrơng thức 
phrơng thức diễn 
ngón 

phép nối 

ph‡p thế 

quan hệ cú pháp 
quan hệ giao tiếp 


quan hệ thân hữu 
quan hệ vị thế 
quy chiếu 

sở biểu 

sởchï 


Song thoại 


nodus verbal 
utterance 

điscourse analysIs 
conversation analys1s 
conversatlon maxim 


the maxim of manner 


the maxim oŸ quatIty 
the maxim oŸ quant1ty 


the maxim of relation 


manner 


mode of discourse 


conJunction 
substItution 
syntactic relation 


soclal relatlonshtps of 
communication 


solidarity relationships 
power relatlonship 
reference 

sIigniiied, signifieatum 
referent 


dialogue 


221 


222 


sự tình 


sự chở đợi 

sự tình 

suy luận 

tác thể 

tình huống giao tiếp 


tình thái 

tình thái đạo nghĩa 
tình thái của hành 
động phát ngôn 
tình thái của lời 
phát ngôn 

tình thái logic 

tình thái ngôn ngữ 
tình thái nhận thức 
tình thái phần thực 
tình thái phi thực 
tương tác ngôn ngữ 
tương tác xã hội 
tam thoại 

tầm 

thông báo 

tham tố 

tham thoại 


process 

expectations 

states of affairs 
1nference 

factitive 

situation of coámunication 
modality 

deontic modality 
modality of enunclation 


modality of utterance 


logic modality 
linguistic modality 
epIstemic modality 
contra - factive modality 
non - factive modality 
linguistic Interraction 
soc1al interaction 
trilogue 

extent 

1nformation 
participants 


participants 


thời gian 

thể diện 

thể diện âm tính 
thể diện dương tính 
thụ ích thể 

thuyết 

tiền đề kết cấu 


tiền đề phản thực 


tiền đề phi thực 
tiền đề tồn tại 

tiền đề thực hữu 
tiền đề từ vựng 
tiêu điểm thông tin 


tiền đề 

tiếp thể 

tiểu từ tình thái 
từ 

từ vựng học 

tỉnh lược 

trường diễn ngôn 
tri thức nền 


tuyên bố 


time 

face 

negative face 

posItive face 

beneficary 

rheme; comment 
structural presupposition 
contra : factive 
presupposiion 

non - factive presupposition 
exIstential presupposition 
factive presuppositlon 
lexical presuppos1tlon 
1nformation focus 


presupposItion 
reciplent 

(modality) particle 
word 

lexicology 

ellipsIs 

field of discourse 
background knowledge 
declarative 


223 


tín hiệu phản hồi 
tính chất diễn ngôn 
tính từ 

văn bản 

văn cảnh 

vai (giao tiếp) 
vai nghĩa 

vị từ 

vị trí 

ý định 

ý nghĩa 

ý nghĩa vô hình 
yếu tố trực chỉ 


baekchannels 
tenor of dIscourse 
ađJective 

text 

co - text 

role 

semanttic roles 
predIlcator 
locative 

Intention 
significative meaning 
1nvisible meaning 


deixis, Indexicals 


tan 


' 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


W,L. Austin, 1955, Hou to do things toith uords. New 
York. 

F. Ấngghen 1993, Phép biện chứng của tự nhiên, 
NXB Sự thật, Hà Nội. 

Eùi Khánh Thế, 1995. Nhập môn ngôn ngữ học, NXB 
Giáo dục. 

Eùi Minh Toán, 1999, Từ trong hoạt động giao tiếp 
tếng Việt, NXB Giáo dục, Hà Nội. 

L. Bloomfield, Language, London, 1935. (bản dịch 
ĐHTH Hà Nội). 

Cao Xuân Hạo, 1991, Tiếng Việt - Sơ thảo ngữ pháp 
chức năng, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội. 

Cao Xuân Hạo, 1998, Tiếng Việt - mấy uấn đề ngữ 
ám, ngữ phúp, ngữ nghĩa, NXB Giáo dục Thành 
rhố Hồ Chí Minh. 

Chaƒe W.L (1998), Ý nghĩa uà cấu trúc của ngôn 
ngư, NXB Giáo dục, Hà Nội. 

hiệp Quang Ban. 1998, Văn bởn uà liên kết trong 
tếng Việt, NXB Giáo dục, Hà Nội. 


225 


10. 
là. 


20. 


31. 


Ó. Ducrot, (1972) Dưe et Ne Pas Dừe, Par1s. 

Đoàn Thiện Thuật, 1980. Ngữ âm tiếng Việt, in lần 
thứ hai, NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 
Hà Nội. 


. Đô Hữu Châu, Bùi Minh Toán, 1993. Đại cương ngôn 


ngữ học, NXB Giáo dục, Hà Nội. 


. Đỗ Hữu Cháu, 1995. Giáo trình giản yếu uề ngữ 


dụng học, NXB Giáo dục, Huế. 


. Đính Trọng Lạc, 1996. Phong cách học tiếng Việt, 


NXB Giáo dục, Hà Nội. 


. H.A. Gileason, 1969. Introduction ò la linguistique, 


Trad de F. Dubois. Charter, Paris. 


. Geald Gazdar, 1979. Pragmotics. 


Impiicature, Presupposttton and Logicdl form. 


. Georgia M. Green, 1989. Pragmatics and Notural 


Language Dnderstanding. 


. George Yule, 1997. Pragmofics, 


Oxford, University Press. 


. Halliday M.A.K. and Hasan R, 1985. Language, Text 


and Context: 

Aspect of Language in Socio - semantic Perspective, 
Geelong. VI Deakin University Press. 

Halliday M.A.K, 1989. An Introduction to 
FEunctonal Granrmar, London. Edward Arnold. 
Halliday M.A.K. Ruqaiya Hasan, 1976. Coheston thn 
English, London and New York. 


226 


t 
t) 


, Hoàng Phé, 1975. Phân tích ngữ nghĩa, Ngôn ngữ, 


số 3. 


23. Hoàng Phé, 1981. Ngữ nghĩa của lời, Ngôn ngữ, số 3 


30. 


31. 


3à. 


và 4. 


4. Hoàng Phé, 1982a, Logic cúa ngôn ngữ tự nhiên 


tqua ngữ nghĩa của một số từ thường dùng), Ngôn 
ngữ, số 4. 


. Hoàng Phé, 1982b. Tiền giả định uà hàm ý trong 


ngữ nghĩa của từ, Ngôn ngữ, số 2. 


. Noàng Trọng Phiến, Mai Ngọc Chừ, Vũ Đức Nghiệu, 


1990, Cơ sở ngôn ngữ học uà tiếng Việt, NXB Giáo 
dục, Hà Nội. 


. Hồ Chí Minh toàn tập, 1995 tập 5, NXB Chính trị 


Quốc gia, Hà Nội. 


2§. Hồ Chí Minh toàn tập, 1996, tập 6, NXB-Chính trị 


Quốc gia, Hà Nội. 


29. Hồ La, 1996, Quy luật ngôn ngữ, quyền 2, Tính quy 


luật của cơ chế ngôn giao, NXB Khoa học Xã hội. 
Hồ Tráng Lân, Lưu Nhuận Thanh, Lý Diên Phúc, 1992. 
Ngôn ngữ học giáo trình, Bắc Kinh đại học xuất 
bản xã. 

Jacob L. Mey, 1993. Pragmatics. An Introduction, 
Blackwell. 


Knud Lambrecht, 1995. Inƒormation structure and 
sentence form, Cambridge ỦnIversity Press. 


227 


33. 


36. 


37. 


38. 


39. 


41. 


42. 


Khái luận ngôn ngữ học, TỔ ngôn ngữ ĐHTH Hà 
Nội, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1961. 


. Lênin V.I, 1963. Bút bí triết học, NXB Sự thật, Hà Nội. 
. Lê Đông, 1985. Câu trả lời uà câu đáp của câu hỏi, 


Ngôn ngữ (số phụ). 

Lê Đông, 1991, Ngữ nghĩa - ngữ dụng các hư từ 
tiếng Việt. Ý nghĩa đánh giá của các hư từ, Ngôn 
ngữ, số 2. 

Lê Đông, 1992, Ngữ nghĩa của các hư từ: siêu ngôn 
ngữ uà các hư từ tiếng Việt, Ngôn ngữ, số 2. 

Lê Đông, 1993, Một uài khía cạnh ngữ dụng học có 
thể góp phần nghiên cứu xung quanh cấu trúc Đề - 
Thuyết, Ngôn ngữ, số 1. 

L¿ Đông, 1994. Vaj trò của tiên giủ định trong cấu trúc 
ngữ nghĩa - ngữ dụng của câu hỏi, Ngôn ngũ, số 2. 


. Lê Đông & Hùng Việt, 1995, Nhấn mạnh như một 


hiện tượng ngữ nghĩa - ngữ dụng, Ngôn ngũ, số 2. 
Lê Đông, 1996, Ngữ nghĩa - ngữ dụng câu hỏi chính 
danh (trên ngữ liệu tiếng Việt). Luận án PTS Ngôn 
ngữ học, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Lê Hùng Tiến, 1999, Một số đặc điểm của ngôn ngữ 
uăn bản luật pháp tiếng Việt (có so sánh đối chiếu 
với tiếng Anh và ứng dụng trong dịch Việt - Anh), 
luận án TS Đại học Quốc gia Hà Nội. 


228 


43. 


A4. 


45. 


40. 


41. 


46. 


Lý Toàn Tháng. 1981. Giới thiệu lí thuyết phân đoạn 
thực tại câu, Ngôn ngữ. số 1. 

J Lyong 1995, lingulsttc semantics Ấn 
[ntroduction, Cambridge Dniversity Press. 

JÔ Lyons 1970. lLìngulsHque générdle, Paris, 
Larousse. 

J. Lyons, 1996. Nhập môn ngôn ngữ học lý thuyết, 
NXB Giáo dục, Hà Nội. 

Lương Văn Hy (chủ biên), 2000, Ngôn từ, giới uà 
nhóm xã hột từ thực tiền tiếng Việt. NXB Khoa học 
Xã hội, Hà Nội. 

Mác, Ăngghen, Lênin bàn uề ngôn ngữ, NXB Sự 
thật, Hà Nội, 1963. 


. Â, Martinet, 1989, kléments de linguisique générdle, 


3ed. P. Armand Colm. 


. Ngôn ngữ học khuynh hướng - lĩnh uực - khúi niệm, 


1986, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, t.1, 1984, t.2. 


. Nguyễn Đức Dán, 1996, Lô gích 0ò tiếng Việt, NXB 


Giáo dục. 


. Nguyễn Đức Dân, 1998, Ngữ dụng học, tập 1, NXB 


Giáo dục, Hà Nội. 


. Nguyễn Đức Tồn, 1990, Chiến lược liên tưởng - so 


sứnh trong giao tiếp của người Việt Nam, Ngôn ngũ, số 3. 


. Nguyễn Đức Tồn, 1993, Đặc trưng dân tộc của tư 


duy ngôn ngữ qua hiện tượng đồng nghĩa (trên tư 


229 


3ã. 


56. 


b 


58. 


29. 


60. 


61. 


Ó@. 


liệu tên gọi bộ phận cơ thể người trong tiêng Việt 0à 
tiếng Nga), Ngôn ngữ, số 3. 

Nguyễn Đức Tôn, 1994, Đặc điểm danh học uà 
ngữ nghĩa của nhóm từ chỉ (sự kết thúc cuộc đời của 
con người), Ngôn ngũ, số 3. 

Nguyên Kim Thản, 1984. Lược sử ngôn ngữ học, t1, 
NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội. 
Nguyễn Hữu Chương, 1999, Một số uấn đề uề câu 
đẳng nghĩa (đồng nghĩa) tiếng Việt (so sánh với 
tiếng Anh). Luận án TS, Đại học Quốc gia thành 
phố Hồ Chí Minh. 

Nguyễn Tài Cẩn, 1973. Ngữ phúp tiếng Việt (Tiêng - 
Từ ghép - Đoan ngữ), NXB Đại học và Trung học 
chuyên nghiệp, Hà Nội. 

Nguyễn Thị Bích Hà, 2900, So sánh cách cấu tạo 
thuật ngữ binh tế thương mại trong tiếng Nhật 0à 
tiếng Việt hiện đại, Luận án TS, Đại học Quốc gia 
Hà Nội. 

Nguyên Thị Việt Thanh, 1998, Một số nét khói quát uề 
thành phần chủ đề trong câu tiếng Nhật, Ngôn ngũ, 
số 3. 

Nguyễn Thị Việt Thanh, 1999, Hệ thống liên kết lời 
nói tiếng Việt, NXB Giáo dục, Hà Nội. 

Nguyễn Thị Việt Thanh, 2000, Một số đặc điểm của 
thành phần chủ ngữ trong tiếng Nhật, Ngôn ngữ, số 8. 


230 


63. 


6. 


65. 


60. 


6T. 


69. 


70. 


71. 


đề 


Nguyễn Thiên Giáp. 1971. Hiện tượng đồng âm trong 
tiếng Việt, Ngôn ngữ. số 4. 

Nguyên Thiền Giáp. 1975. Về bhái niệm thành ngữ 
tiếng Việt, Ngôn ngữ, số 3. 

Nguyễn Thiện Giáp. 1978, Từ uựng tiếng Việt, 
Đại học Tổng hợp Hà Nội. 

Nguyễn Thiện Giáp. 1979. Hoạt động của các từ láy 
trong các phong cách ngôn ngữ khác nhau, trong 
"Chuẩn hoá tiếng Việt”, Đại học Tổng hợp Hà Nội. 
Nguyễn Thiện Giáp. 1980, Một số quan niệm 
khác nhau Uề từ của tiếng Việt, Thông tìn khoa học, 
Đại học Tông hợp Hà Nội. 


. Nguyên Thiện Giáp. 1980. Một số quan niệm khác 


nhau Uuề hùnh 0ì của tiếng Việt, Thông tìn khoa học 
Đại học Tổng hợp Hà Nội. 

Nguyén Thiện Giáp, 1981. Tính độc láp - bhông độc 
lập của đơn uị ngôn ngữ, Giữ gìn sự trong sáng 
của tiếng Việt uề mặt từ ngữ, NXB Khoa học Xã hột 
Hà Nội. 

Nguyên Thiện Giáp, 1984. Môi quan hệ giữa từ uà 
tiếng Việt trong Việt ngữ, Ngôn ngữ số 3. 

Nguyên Thiện Giáp, 1985. Trong tiếng Việt có hình 0ì 
nhỏ hơn âm tiết hay không, Tạp chí Khoa học, Đại 
học Tổng hợp Hà Nội, số 1. 

Nguyên Thiện Giáp, 1985. Từ uựng học tiếng Việt, 
NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội. 


231 


74. 


độ: 


76. 


Tác 


78. 


K5 


. Nguyễn Thiện Giáp. 1981, À Propos des 


morphèmes sabsyllabiques en Vietnamien. Cahlers d' 
études Vietnamiennes, No. 9, Université de Paris VÌ, 
1987. 

Nguyên Thiện Giáp, 1987, Le phénomène de quasí- 
ynonyme en Vietnamien. Cahilers dđd  étudos 
Vietnamlennses, No. 9, Ùniversité de Paris VỊ], 1987. 
Nguyễn Thiện Giáp, 1988. Những bài học uê cách Chủ 
tịch Hồ Chí Minh sử dụng thành ngữ tiếng Việt trong 
ngôn ngữ trong cuôc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, NXB Khoa học Xã hội Hà Nội. 

Nguyên Thiện Giáp, 1989. Ngôn ngữ uăn hóa uà Ngôn 
ngữ uăn chương, Tạp chí Khoa học xã hội, số 1, Đại 
học Tổng hợp Hà Nội. 

Nguyễn Thiện Giáp, 1992. Từ điển biểu ý uà từ điển 
biểu ý tiếng Việt, Seentific Bulletin of Universities 
Hanoi, No. 4. 

Nguyễn Thiện Giáp, 1996. Từ uà nhận diện từ tiếng 
Việt, NXB Giáo dục, Hà Nội. 


Nguyễn Thiện Giáp (chủ biên), Đoàn Thiện Thuật, 


- Nguyễn Minh Thuyết, 1994, 1995, 1996. Dân luận 


ngôn ngữ học, ÄNXB Giáo dục, Hà Nội. 


S50. N guyên Thiện Giáp, 1998, Cơ sở ngôn ngữ học, NXB Khoa 


61. 


232 


học Xã hội, Hà Nội. 
Nguyên Thiện Giáp, 1998. Vấn đề từ trong tiếng Việt uà trong 
tiếng Hán, Hội nghị Quốc tế về Việt Nam học, Hà Nội. 


So. 


§7. 


9Ù. 


2. Nguyễn Thiên Giáp. 1998. Từ điển bách bhoa địa 


danh Hải Phòng (đồng tác giả) NXB Hải Phòng. 


3. Nguyên Thiên Giáp. 1999. Sổ tay từ ngữ Hán Việt bậc 


tiêu học, NXB Thế giới, Hà Nội. 


4. Nguyễn Thiên Giáp. 1999. Vấn đề chuẩn hoá tiếng 


Việt, Viện Ngôn ngữ học (đề tài cấp Nhà nước). 


5. Nguyên Thiên Giáp, 1999. Ngữ cảnh uà giao tiếp, 


Viện Thông tin khoa học xã hội. 

Nguyên Thiên Giáp, 1999. Phân tích hội thoại, Viện 
Thông tìn khoa học xã hội. 

Nguyên Thiện Giáp. 2000. Mấy suy nghĩ uề các phiên 
chuyển từ ngữ nước ngoài sang tiếng Việt, Ngôn 
ngữ, số 39. 


. Nguyên Thiện Giáp, 2000. Một bước tiên trong tư duy 


bhoa học, Kiến thức ngày nay, số 337. 


. Nguyên Thiện Giáp, 2000. Quyết định của Hội đồng 


chuẩn hóa năm 1983: Những uiệc cần làm ngay, 
Kiến thức ngày nay, số 342. 

Nguyễn Thiện Giáp, 2000. Sáng chú, chiều anh, tối 
chúng mình. Kiến thức ngày nay, số 342. 


. Wguyên Thiện Giáp, 2000. Người khôn ai nở nói nhau 


nặng lời. Kiến thức ngày nay, số 351. (10.5.2000). 


. Nguyên Thiện Giáp, 2000. Chiến lược giao tiếp, Kiến 


thức ngày nay, số. (10-9-2000). 


253 


93. 


Nguyên Thiện Giáp, 2000. Nghiên cứu một 0ò. khái 
niệm mới trong ngôn ngữ học, nhớ lại những l3 dạy 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ngôn ngữ, số 6. 


94. N guyên Thiện Giáp, 2000. Quá trình hiện đại hóc tiếng 


S5. 


9ó. 


ĐT, 


98. 


99, 


Việt từ Cách mạng tháng Túm đến nay, Ngôn ngừ, số 9. 
Nguyên Văn Độ, 1999. Các phương tiện ngôn ngữ 
biểu hiện hành động thỉnh cầu trong tiếng Anh uà 
tiếng Việt, Luận án TS Đại học Quốc gia Hà Nội. 
Nguyễn Văn Khang (chủ biên), 1996. Ứng xử ngôn 
ngữ trong giao tiếp gia đình người Việt, NXB Văn 
hoá Thông tin, Hà Nội. 

Nguyễn Văn Khang, 1999. Ngôn ngữ học xã hột, NXB 
Khoa học Xã hội, Hà Nội. 

Nguyên Văn Quang, 1998. Một số khác biệt giao tếp lời 
nói Việt - Mỹ trong cách thức khen uò tiếp nhân lời 
bhen. Luận án TS. Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Những uấn đề ngữ dụng học, 1999, Kì yếu Hộ: thảo 
khoa học Ngữ dụng học lần thứ nhất, Hà Nội. 


100. JƑan Nuyts, 1992. Aspects of a cogntHUe-pragmndtic 


theory oƒ language. On cognttion, functionolism, 
and grammar, Amsterdam/Ph1ladelphia. 


101. Phạm Ngọc Thưởng, 1998. Xưng hô trong tiếng 


Nùng (trên tư liệu Nùng Cháo). Luận án T§ Đại 
học Quốc gia Hà Nội. 


234 


102. Phạm Văn Tháu, 2000. Cấu trúc liên hết của cặp 
thoại (trên ngữ liệu tiếng Việt). Luận án TS. Đại 
học Sư phạm Hà Nội. 

103. Phan Văn Hòa, 1998. Phương tiện liên kết phát 
ngôn: đôi chiếu ngữ liệu Anh - Việt. Luận án TS, 
Đại học Quốc gia Hà Nội. 

104. E. Sapir, Le Langage, 1953 (bản dịch Đại học Tổng hợp 
Hà Nội). 

105. Sœwile Troike ÁXf{ (1986), The Ethnography oƑ 
Communication: an introduction, Basil Blakweel. 

106. Ƒ. de Saussure, 1973. Giáo trình ngôn ngữ học đại 
cương, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội. 

107. Trần Ngọc Thém. 1999. Hệ thống liên hết uăn bửn 
tiếng Việt, NXB Giáo dục, Hà Nội. 

108. Trịnh Thị Kim Ngọc, 1999. Ngôn ngữ uà uăn hoá, 
NXẼR Khoa học Xã hội, Hà Nội. : 

109. VØ Đại Quang. 2000. So sánh đối chiếu các kiểu câu 
hỏi chính danh tiếng Anh uà tiêng Việt trên bình 
diện ngữ nghĩa - ngữ dụng. Luận án TS Đại học 
Quốc gia Hà Nội. 

110. J. X. Xtôpanov, 1977. Những cơ sở của ngôn ngữ 
học đạt cương, NXB Đại học và Trung học chuyên 
nghiệp, Hà Nội. 

111. L.Ñ. Zinder, 1964. Ngữ âm học đạt cương, NXB 
Giáo dục, Hà Nội. 

112. Yan Huang, 1994. The syntax and pragmdfics oƒ 
œnudphora, Cambridge. 


235 


NHÀ XUẤT 8ÄN ĐẠI HỌC QUỐC Giñ HÀ NỘI 
16 Hàng Chuối - Hai Bà Trưng - Hà Nội 
Điện thoại: (04) 97 15011; (04) 9724770. Fax: (04) 9714899 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 


Giám đốc: PHÙNG QUỐC BẢO 
Tổng biên tộp: NGUYÊN BÁ THÀNH 


Người nhận xé: — GS.TS NGUYÊN TÀI CẨN 


Biên tập: NHẬT TÂN 

ĐINH XUÂN ANH 
Sửa bản in: PHAN MAI LƯƠNG 
Sửa bản in tái bản: BÙI THƯ TRANG 
Trình bày bìa: NGUYÊN NGỌC ANH 


DỤNG HỌC VIỆT NGỮ 

Mã số: 2K-14 ĐH2007 
In 1000 cuốn, khổ 13 x 19 cm tại Nhà in Đại học Quốc gia Hà Nội 

Số xuất bản: 38] - 2007/CXB/69 - 64/ĐHQGHN, ngày 25/05/2007 
Quyết định xuất bản số: 273 KH/XB 

In xong và nộp lưu chiểu quý II năm 2007. 


